PGS.TS. TẠ VĂN BÌNH 
ThS.BS. NGUYÊN HUY CƯỜNG 





PhòNG 
VÀ ĐIÊU TRỊ 
ĐÁI THÁ0 ĐƯỜNG 


» 





5, 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 





1⁄/tieulun.hopto.org 





PHÒNG 
VÀ ĐIỀU TRỊ 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


htfps://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
PGS.TS. NGUYÊN THẾ KỶ 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
TS. HOÀNG PHONG HÀ 
Thành viên 
TRẦN QUỐC DÂN 
TS. NGUYÊN ĐỨC TÀI 
TS. NGUYÊN AN TIÊM 
NGUYÊN VŨ THANH HẢO 


https://tieulun.hopto.org 


PGS.TS. Tạ Văn Bình 
ThS. BS. Nguyễn Huy Cường 


PHÒNG 
VÀ ĐIỀU TRỊ 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2015 


https://tieulun.hopto.org 





LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Bệnh đái tháo đường thực sự đang là mối lo ngại lớn 
đối với xã hội vì tốc độ gia tăng nhanh chóng của bệnh, 
mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như sự tốn kém 
về kinh tế cho cả bản thân người bệnh lẫn cộng đồng. 

Bệnh đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm, đe dọa 
đến tính mạng và gây ra nhiều biến chứng nghiêm 
trọng. Ai trong chúng ta cũng có khả năng mắc phải căn 
bệnh này, vì bên cạnh các yếu tố khách quan do di 
truyền, sắc tộc, môi trường địa lý,... nó là hệ quả trực 
tiếp do các thói quen sống chưa lành mạnh. Ăn uống 
không điều độ, ít vận động, lối sống công nghiệp với thói 
quen sử dụng thực phẩm ăn nhanh, ít dinh dưỡng và 
quá thừa năng lượng, kèm theo áp lực công việc và cuộc 
sống, tình trạng căng thẳng (stress) kéo dài,.. đều là 
những yếu tố tác động đến khả năng mắc bệnh đái tháo 
đường. Ở Việt Nam, hiện nay căn bệnh này có ba điểm 
"xấu": tốc độ phát triển đái tháo đường nhanh nhất thế 
giới, bệnh nhân đang "trẻ hóa" và nhận thức của cộng 
đồng về căn bệnh này nhìn chung còn khá thấp. 

Nhằm cung cấp thêm thông tin, cập nhật kiến thức 


mới, giới thiệu các quan điểm hiện đại về bệnh đái tháo 


hftps://tieulun.hopto.org 


đường cho cộng đồng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 
Sự thật liên kết với Nhà xuất bản Ÿ học xuất bản cuốn 
sách Phòng uà điều trị đái tháo đường do các tác 
giả PGS.TS. Tạ Văn Bình và ThS. BS. Nguyễn Huy Cường 
viết. Nội dung cuốn sách gồm những thông tin cơ bản về 
bệnh đái tháo đường, cách phòng ngừa và phát hiện sớm, 
phương pháp điều trị, hướng dẫn người bệnh chế độ ăn hợp 
lý, chế độ vận động và tự kiểm soát bệnh, v.v.. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 6 năm 2015 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


ĐỊNH NGHĨA 


Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển 
hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, 
đặc trưng của bệnh là tăng đường múu mạn 
tính cùng với rối loạn chuyển hoá carbohydrat 
(chất đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm) 
do £hiếu insulin có kèm hoặc không kèm khúng 
insulin với các mức độ khác nhau. Hệ quả của 
tăng đường máu mạn tính là tổn thương nhiều 
cơ quan như: mắt, thận, thần kinh... 

Trong cơ thể, insulin là chất duy nhất do tụy 
tiết ra có tác dụng làm giảm đường máu. 


PHÂN LOẠI 
Đái tháo đường (ĐTĐ) týp 1 (tế bào bêta bị 
phá huỷ, thường dẫn đến thiếu insulin hoàn toàn) 
ĐTĐ týp 1 do bệnh tự miễn dịch: 


Còn gọi là ĐI phụ thuộc Insulin, ĐT týp 1 
hoặc ĐTĐ ở người trẻ do phú huỷ tế bào bêta 


hftps://tieulun.hopto.org 


tuyến tụy bởi chất trung gian miễn dịch. Sự phá 
huỷ này có thể nhanh hoặc chậm. Dạng phá hủy 
nhanh thường xảy ra ở trẻ em, nhưng cũng có khi 
gặp ở người lón. Dạng phá huỷ chậm thông 
thường hay gặp ở người lớn gọi là ĐTĐ tự miễn 
dịch âm Ì ở người lớn (LADA: Latent autoimmune 
điabetes 1n adults). 

Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và trẻ vị 
thành niên biểu hiện nhiễm toan ceton là triệu 
chứng đầu tiên của bệnh. Nhưng cũng có người 
chỉ có tăng đường máu lúc đói vừa phải và bệnh 
nặng lên rất nhanh khi có nhiễm khuẩn hoặc 
stress. Thậm chí có người (thường là người lón) 
vẫn còn đủ tế bào bêta sản xuất insulin nên 
không bị nhiễm toan ceton trong nhiều năm liền. 

Trong giai đoạn đầu khi đường máu lúc đói mới 
tăng, có thể phát hiện các tự kháng thể kháng đảo 
tụy (CA: Islet cell autoantibodies); tự kháng thể 
kháng insulin và tự kháng thể kháng GAD 
(Autoantibodies to glutamic acid decarboxylase) 
trong 85-90% trường hợp ĐTĐ týp 1. Bệnh có tiền 
căn di truyền liên quan đến nhóm kháng nguyên 
bạch cầu HLUA DR3/HLA DR4 và HLA DQ. 
Những bệnh nhân này có thể có các rối loạn tự 
miễn dịch khác như bệnh Basedow, viêm tuyến 
giáp Hash1moto và bệnh Addison. 

ĐT týp 1 uô căn (không thấy căn nguyên tự miễn). 


hftps://tieulun.hopto.org 


Một số thể ĐTĐ týp 1 vẫn chưa biết rõ bệnh 
căn. Những bệnh nhân này có thiếu hụt tiết 
Insulin thường xuyên và có khuynh hướng 
nhiễm toan ceton nhưng không thấy rõ bằng 
chứng bệnh lý tự miễn dịch. Người châu Á và 
châu Phi thường mắc loại ĐTĐ týp 1 vô căn này. 
Một dạng thức khác của ĐTĐ týp 1 vô căn ở 
châu Phi, châu Á là những bệnh nhân ĐTĐ ở 
đây biểu hiện thiếu hụt insulin hoàn toàn theo 
từng thời kỳ. 


NGHIÊN CỨU DCCT 
(DIABETES CONTROL AND COMPLICATION TRAIL) 


Nhằm chứng minh lợi ích của điều trị insulin 
tích cực cho người mắc ĐTĐ týp 1, các nhà khoa 
học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu DCCT. Đây là 
nghiên cứu quan trọng nhất nhằm đánh giá lợi 
ích của điều trị quản lý tích cực đường máu trên 
bệnh nhân ĐT týp 1. 

Nghiên cứu DCCT được tiến hành ở Mỹ từ năm 
1985 tới năm 1993, đối tượng nghiên cứu gồm 
1.441 bệnh nhân mắc ĐTĐ týp 1. Những bệnh 
nhân này được chia ngẫu nhiên làm 2 nhóm: 
Nhóm điêu trị insulin tích cực nhằm đưa đường 
máu về gần giá trị bình thường và Nhóm bệnh 
nhân được điều trị theo quy ước... 

Thời gian nghiên cứu trung bình là 6,5 năm. 


hftps://tieulun.hopto.org 


Đường máu trung bình đạt được ở nhóm điều 
trị tích cực là 1B55mg/dl (8,6mmoll) và giá trị 
HbAIec là 7,2%. 

Đường máu trung bình đạt được ở nhóm điều 
trị theo quy ước là 232mg/dl (12,9mmol/]) và giá 
trị HbA1c khoảng 9%. 

Kết quả: 

Với biến chứng mắt: 

- Giảm được 76% biến chứng mắt ở những bệnh 
nhân chưa có tổn thương trước khi tham gia 
nghiên cứu. 

- Giảm được ð4% tiến triển biến chứng mắt ở 
những bệnh nhân đã có tổn thương mắt lúc tham 
gia nghiên cứu. 

Với biến chứng thận: 

- Giảm bài tiết albumin niệu 54%. 

- Giảm tiến triển tới bệnh lý thận rõ trên lâm 
sàng 60%. 

- Giảm LDL cholesterol 34%. 

- Giảm bệnh lý mạch máu lớn 41%. 

Tuy nhiên cũng có một số bất lợi để đạt được 
những thành công trên: 

- Tăng cân (hơn 120% cân nặng lý tưởng) gấp 
1,6 lần so với nhóm điều trị thông thường. 

- Hạ đường huyết nhiều hơn gấp 2-3 lần. 


” Cân nặng lý tưởng = số đo chiều cao - 105 em. 


10 


hftps://tieulun.hopto.org 


)))/801308/)8/1/)12/Ể01.6040)5A/0 0| 


Đường huyết đói 


)4-100900i000)/0) 
Nguy cơ bị ĐTĐ týp 1 


° 
” 
° 
e° 
5 
5 
H 
kì 
8 
= 
8 
5 
5 
K2 
s 
= 
ì 
»* 





Chú thích: 

- Điều trị insulin tích cực: tiêm Insulin nhiều 
lần/ngày Œ 3 lần) và có kiểm soát đường máu 
chặt chẽ (lúc đói khoảng ðmmol/l, sau ăn khoảng 
8mmol/l). 

- Điều trị insulin theo quy ước: tiêm insulin 


2 lần/ngày, mục tiêu tránh đường máu >15mmolI. 


ĐIỂM CẦN NHỚ 


- ĐTĐ týp 1 thường được chẩn đoán ở trẻ em, 
tuy nhiên người lớn cũng có thể bị. 

- Sự phá hủy tế bào bêta của tụy có thể xảy ra 
một cách từ từ, khiến cho ta nhầm tưởng là bệnh 
nhân mắc ĐTĐ týp 2 ở giai đoạn đầu (vì vẫn có 
lúc đáp ứng với thuốc uống hạ đường huyết). 


11 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Cho tới nay, ở Việt Nam vẫn chưa có đủ điều 
kiện định lượng miễn dịch các kháng thể để 
chứng tỏ bệnh nhân mắc ĐTĐ týp 1. Khuynh 
hướng nhiễm toan ceton và đường máu tăng cao 
khi không tiêm insulin là một chỉ điểm tốt cho 
chẩn đoán mắc ĐTĐ týp 1. 

- Việc điều trị cần bền bỉ, liên tục tiêm insulin 
và có thiết bị tự đo đường máu sẽ giúp bệnh nhân 


sống rất lâu với bệnh. 


ĐTĐ týp 2 


ĐTĐ týp 2 trước đây được gọi là ĐTFĐ không 
phụ thuộc insulin, ĐTĐ ở người lớn. Đặc trưng 
của ĐTĐ týp 2 là húng insulin đi kèm với 
thiếu hụt tiết insulin tương đối (hơn là thiếu 
tuyệt đối). Ở giai đoạn đầu, những bệnh nhân 
ĐTĐ týp 2 không cần insulin cho điều trị sinh 
tồn. Người ta còn chưa biết rõ bệnh căn của ĐTĐ 
týp 2, không thấy sự phá huỷ tế bào bêta do tự 
miễn dịch như trong ĐTĐ týp 1 và cũng không 
thấy các căn nguyên khác gây ra ĐT (sẽ được 
nói đến ở phần sau). 

Bệnh nhân ĐTĐ týp 2 thường có béo phì, và 
béo phì tự nó là nguyên nhân gây kháng insulin, ở 
những bệnh nhân không có béo phì theo tiêu 
chuẩn truyền thống có thể có tăng mô mỡ phân bố 
nhiều ở bụng, nội tạng (ở Việt Nam, tỷ lệ ĐTĐ béo 


12 


hftps://tieulun.hopto.org 


phì chiếm khoảng 20% số người mắc ĐTĐ, trong 
khi số người mắc ĐT có phân bố mỡ ở bụng, nội 
tạng nhiều chiếm tới 60-70%). 

ĐTĐ týp 2 thường được chẩn đoán rất muộn 
vì giai đoạn đầu tăng đường máu thường âm thầm 
không có triệu chứng. 

Bệnh nhân ĐTĐÐ týp 2 thường có mức Insulin 
máu bình thường hoặc tăng ở giai đoạn đầu, 
nhưng mức tăng insulin không đủ bù trừ với 
tình trạng kháng 1nsulin. Mức độ kháng 1nsulin 
có thể giảm bằng cách giảm cân, tăng vận động 
thể lực hoặc dùng thuốc uống làm giảm đường 
huyết song hiếm khi tình trạng kháng insulin 
trỏ lại hoàn toàn bình thường. Sau nhiều năm 
mắc bệnh, nhìn chung insulin máu giảm dần và 
bệnh nhân dần dần /ê thuộc uào insulin để 
cân bằng đường máu. 

Nguy cơ mắc ĐTĐ týp 2 tăng theo tuổi, béo 
phì, ít vận động thể lực. Bệnh thường gặp hơn ở 
những người phụ nữ có tiền sử mắc ĐTĐ lúc có 
thai, người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và 
tần suất mắc bệnh khác nhau ở chủng tộc này so 
với chủng tộc khác. 

Bệnh ĐTĐÐ týp 2 có tiền căn di truyền hơn so 
với ĐTĐ týp 1, nhưng nghiên cứu về gen ĐTĐ 
týp 2 rất phức tạp và còn chưa được hiểu biết 
đầy đủ. 


15 


hftps://tieulun.hopto.org 


I)))/8013108/18/1/)12:0Ể0)7-904À 05A1: 752 


3 
S 


Đhiờg JaUyÊt-woi lÚ: 


Glueese :s¿ ¡() 


(Ì.9 re) 


gqb) 382838 


6ĩ Đáang 
“In xin JMÌ la chút nina H kà laía 


2.888 


Ẹ 
h 
ẳ 
: 
h 


La  - 
Số nằm bị ĐTĐ 





Diễn giỏi sơ đồ: 

- Ở giai đoạn đầu, khi đường máu có xu hướng 
tăng nhẹ, tụy của bệnh nhân ĐTĐ týp 2 tiết 
insulin nhiều hơn bình thường. Lúc này, bệnh 
nhân thường ăn ngon miệng và hay có cảm giác 
rất chóng đói, dễ tăng cân. Đường máu tăng sau 
ăn nhiều hơn là lúc đói. 

- Khi được chẩn đoán mắc ĐTĐ, thông thường 
năng lực tiết insulin của tụy chỉ còn khoảng 50%. 

- Quá trình mất dần chức năng của tụy theo 
thời gian là không đảo ngược. Càng ngày bệnh 
nhân càng thấy khó kiểm soát đường máu hơn, 
phải dùng nhiều thuốc hơn. 10 năm sau khi chẩn 
đoán, khoảng 50% bệnh nhân phải tiêm insulin 
mới giảm được đường máu về mức an toàn. 


14 


hftps://tieulun.hopto.org 


NGHIÊN CỨU UKPDS 
(UNITED KINGDOM PROSPECTIVE 
DIABETES STUDY) 


Điều trị tích cực đường máu cho bệnh 
nhân ĐTĐ týp 2 có làm giảm tử vong? 

Nghiên cứu UKPDS-33 

Nghiên cứu UKPDS nhằm mục đích xác định 
rằng liệu điều trị tốt đường máu ở bệnh nhân mắc 
ĐTĐ týp 2 mới được chẩn đoán có làm giảm được 
tỷ lệ biến chứng ĐTĐ và giảm được tỷ lệ tử vong 
liên quan đến bệnh hay không? 

Hơn 3.800 bệnh nhân mới được chẩn đoán được 
chia ngẫu nhiên vào các nhóm điều trị tích cực 
bằng insulin hoặc sulfamid hạ đường huyết; và 
vào nhóm điều trị thường quy chỉ bằng chế độ ăn. 

Đối với nhóm điều trị tích cực, mục tiêu là đạt 
được đường máu lúc đói < 6mmol. 

Với nhóm điều trị thường quy, mục tiêu đặt ra 
là có được đường máu tốt nhất bằng chế độ ăn đơn 
thuần, nhưng sẽ dùng thuốc nếu có triệu chứng 
đường máu tăng cao hoặc khi đường máu 
>15mmol1. 

Sau 10 năm nghiên cứu, đường máu và HbAlc 
ở nhóm điều trị tích cực giảm hơn nhóm điều trị 
thường quy khoảng 11%, do vậy: 

- Nguy cơ biến chứng liên quan đến ĐTĐ giảm 12%. 

- Nguy cơ tử vong liên quan đến ĐT giảm 12%. 


1ỗ 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân 
giảm 10%. 

- Không có sự khác biệt nào giữa điều trị bằng 
sulfamid hạ đường huyết và insulin. 

- Hạ đường huyết và lên cân thường gặp ở 
nhóm điều trị tích cực hơn. 

Kết luận: 

- Điều trị đường máu tích cực giúp làm giảm 
biến chứng mạch máu nhỏ (biến chứng mắt, thận, 
thần kinh), nhưng không làm giảm được biến 
chứng mạch máu lớn (nhồi máu cơ tim, suy vành, 
đột quy, tắc mạch chỉ dưới...). 

- Không có loại thuốc nào (Insulin và sulfamid) có 
tác dụng phụ xấu lên bệnh lý tìm mạch. 

Do đó, để giảm được biến chứng mạch máu 
lớn và tử vong do bệnh ĐTĐ týp 2, mục tiêu 
không chỉ tập trung vào quản lý đường máu tốt, 
mà còn luôn tính đến các yếu tố khác như: lối 
sống tốt (vận động, ăn uống hợp lý, không hút 
thuốc lá...); kiểm soát huyết áp tốt (<130/80mmHg); 
điều chỉnh rối loạn chuyển hóa mỡ máu; dùng 


aspmtmm... 


ĐIỂM CẦN NHỚ 


- Bệnh nhân ĐTĐ týp 2 chiếm đa số bệnh nhân 
mắc ĐTĐ nói chung (90%), thường ở người lớn 


tuổi, nhưng hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa. 


16 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Chẩn đoán thường muộn vì giai đoạn đầu 


không có bất kỳ triệu chứng nào. 


- Điều trị cần quan tâm không những tới đường 


máu, mà còn phải tính đến các yếu tố liên quan 


như: lối sống tốt, huyết áp, mõ máu, cân nặng... 


Có như vậy mới làm giảm tỷ lệ tử vong do ĐTĐ. 


Các loại ĐTĐ khác: 


Thiếu hụt di truyền chức năng tế bào bêta: 

- Chromosome 12. HNF - 1 (Thể MODY 8). 

- Chromosome 7. Glucokinase (Thể MODY 9). 
- Chromosome 20. HNF - 4 (Thể MODY 1). 

- ADN của ty lạp thể (Mitochondrial ADN). 
- Các thể khác. 

Thiếu hụt di truyền uề tác động của insulin: 
- Kháng Insulin týp A. 

- Hội chứng Leprechaunism. 

- Hội chứng Rabson - Mendelhall. 

- ĐT teo mô mổ. 

- Các thể khác. 

Bệnh tuyến tụy ngoại tiết: 

- Viêm tụy. 

- Chấn thương tụy, cắt tụy toàn bộ. 

- Ủng thư tụy. 

- Xơ nang tụy. 

- Xơ sỏi tụy. 

- Các bệnh khác. 


17 


hftps://tieulun.hopto.org 


Các bệnh nội tiết!: 

- Bệnh to đầu chi. 

- Hội chứng Cushing. 

- U tế bào tiết glucagon. 
- U tủy thượng thận. 

- Cường giáp. 

- U tiết somatostatin. 

- U tiết aldosteron. 


- Các bệnh khác. 

Thuốc hoặc hoá chất gây ĐT: 
- Vacor. 

- Pentamidim. 


- Acid nIcotInIc. 

- Hormon tuyến giáp. 

- Diazoxid. 

- Các chất đồng vận adrenergic. 

- Thiazid. 

- Dilantm. 

- Interferon. 

- Các chất khác. 

Nhiễm khuẩn: 

- Bệnh sởi bẩm sinh. 

- Cytomegalovirus. 

- Các loại nhiễm khuẩn khác. 

Những thể ĐT do trung gian miễn dịch ít gặp: 
- Hội chứng StIff - man. 

- Các kháng thể kháng thụ thể insulin. 


1. Xem Bệnh nội tiết - Chuyển hoá đái tháo đường, 
Nxb. Y học, Hà Nội, 2005. 


18 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Các thể khác. 

Một số hội chứng di truyền bết hợp uới ĐTĐ: 

- Hội chứng Down. 

- Hội chứng Klinefelter. 

- Hội chứng Turner. 

- Hội chứng Wolfram. 

ĐT bhi phụ nữ đang trong thời hỳ có thai. 
(Xem nội dung Quản lý đái tháo đường thai nghén) 

Định nghĩa: 

ĐTĐ thai kỳ: rối loạn dung nạp đường, xuất hiện 
lần đầu tiên lúc mang thai, tăng nguy cơ phát triển 
sau này thành ĐTĐ thực sự. Vì loại ĐFĐ này 
thường không có triệu chứng gì nên nghiệm pháp 
dung nạp đường rất hữu ích cho chẩn đoán vào tuần 
24-28 khi mang thai (bệnh ĐTĐ đã có trước khi 
mang tha1 không được coi là ĐT thai kỳ). 

Sau khi đẻ khoảng 6 tuần, cần được kiểm tra 
lại đường máu. Diễn biến sau khi đẻ có 3 khả 
năng: 1) Thực sự mắc ĐTĐ; 2) Giảm dung nạp 
đường: 3) Bình thường, trong đó phần lớn ĐTĐ có 
thai sau khi đẻ trở lại bình thường cho tới nhiều 
năm sau đó mới tiến triển thành ĐTĐ týp 2. 


Bảng 1: Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ 
khi phụ nữ có thai bằng nghiệm pháp tăng 
đường máu 





Sau uống 7ðg đường glucose 
(theo Tổ chức Y tế Thế giới) 





Đường máu (mmol) 




















Lúc đói B,1 
Đau 1 giờ 10,0 
Đau 2 giờ 8,5 





19 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nếu một thời điểm vượt quá giá trị trên: chẩn 
đoán ĐT. 

Trên giấy trả kết quả xét nghiệm thường báo 
đường máu bình thường từ 3,9 - 6,4mmol/l nên 
rất nhiều phụ nữ có thai có mức đường máu 
> ð,1mmol/ bị bỏ sót chẩn đoán. 


0) ),801/.8108.1/12.NUI! N2jNoNi l6 +, 


-ồ)!()119811)) (208.2110214) 


Đường huyết lúc đói 
r 1 rT M l 


283i]. Ể011111.) 


mũ 
n0 
Z0 


m 
—=ẨỐ) 


. Sau sinh 


Số mẫn mang thai 





20 


https://tieulun.hopto.org 


MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỚNG 
ĐẾN KHẢ NĂNG MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Tuổi 

Tuổi trung bình của bệnh nhân mắc ĐTĐ týp 2 
(chiếm 90% số trường hợp mắc ĐTĐ) vào 
khoảng 60 - 6ð tuổi. Tỷ lệ bệnh bắt đầu gia tăng 
nhanh ở nhóm người > 4õ tuổi; trên 6ð tuổi: tỷ 
lệ mắc bệnh có thể tới 16% dân số chung. Gần 
một nửa số người mắc ĐTĐ thuộc nhóm người 
trên 6ð tuổi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế 
Thế giới: ở người trên 70 tuổi tỷ lệ người mắc 
ĐTĐ cao gấp 3 đến 4 lần so với tỷ lệ mắc ĐTĐ 
chung ở người lớn. 

Tuy nhiên, với nhịp điệu phát triển cuộc sống 
hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi, 
thậm chí trẻ vị thành niên mắc ĐTĐ týp 2. 
Quan sát sự xuất hiện bệnh ĐTĐ týp 2 trong 
gia đình có tiền căn di truyền rõ ràng, người ta 
thấy rằng ở thế hệ thứ nhất thường mắc bệnh 
vào độ tuổi 60-70, đến thế hệ thứ 2 tuổi xuất 


hiện bệnh giảm xuống ở lứa tuổi 40-50 tuổi và 


21 


hftps://tieulun.hopto.org 


ngày nay những người được chẩn đoán ĐTĐ týp 2 
dưới 20 tuổi không còn là hiếm'. 

Giới 

Tỷ lệ mắc ĐTĐ ở 2 giới nam và nữ thay đổi tuỳ 
thuộc vào các vùng dân cư khác nhau. Ỏ Bắc Mỹ 
và Tây Âu, tỷ lệ nữ/nam thường là 1⁄4. Ngay 
trong một quần thể nghiên cứu, tỷ lệ nữ/nam mắc 
ĐTĐ còn tuỳ thuộc vào tuổi, điều kiện sống. Ở các 
vùng đô thị Thái Bình Dương, tỷ lệ nữ/nam là 
3/1, trong khi ở Trung Quốc, Malaixia, Ấn Độ tỷ 
lệ mắc ĐT ở cả 2 giới tương đương nhau. 

Ở Việt Nam, nữ giới mắc ĐTĐ nhiều hơn nam 
giới và chiếm tới 2/3 số người ĐTĐ. Ảnh hưởng 
của giới tính lên khả năng mắc bệnh ĐT diễn 
biến không theo quy luật, nó tuỳ thuộc vào chủng 
tộc, độ tuổi, điều kiện sống, mức độ béo phì'. 


1. Saad M.E., Knowler W.C., Pettitt D.J et al: 
Transient tmpdaired gÏucose tolerance in Pừững Indians: 
Ts tt mportant, BM¿J 297, 1998, p.1438-1441. 

2. Paul ZIimmet: Wpidemiology of. Diabetes 
Melliitus. Diabetes Mellitus Theory and Pracfice, 1983, 
p.4ð1 - 465. 

3. Kenneth Hughes: Coronary Heart Desease and 
Coronary ltish Profiles oƒ Astan rn Singapore, Medicdl 
Progress 2, 1999, Vol.26, No.32. 

4. Phan Sĩ Quốc và cộng sự: Biood Giucose Distribuion 
and Preudlence oƒ Diabetes im Hanot. American ‹Journdl oƒ 
Epidemriology, 1994, Vol.139, No. 7. 


22 


hftps://tieulun.hopto.org 


Địa dự 


Các nghiên cứu tỷ lệ ĐTĐ đều cho thấy rằng 
lối sống công nghiệp hiện đại ảnh hưởng rất lớn 
đến khả năng mắc bệnh ĐTĐ. Tỷ lệ mắc ĐTĐ 
tăng gấp 2 - 3 lần ở người sống trong nội thành so 
với người sống ở ngoại thành theo các công bố 
nghiên cứu dịch tễ ở Tuynidi, Ôxtrâylia, Puéctô 
Ricô'! (Puerto Rieo) và ở Việt Nam tỷ lệ mắc ĐTĐ 
chiếm khoảng 4,4% người trên 16 tuổi sống trong 
nội thành Hà Nội, nhưng ở ngoại thành tỷ lệ mắc 
ĐTĐ chỉ vào khoảng 1% (theo số liệu điều tra dịch 
tễ năm 2000). Với cùng một chủng tộc, dân tộc, về 
mặt nguyên tắc yếu tố di truyền liên quan đến 
khả năng mắc bệnh ĐTĐ là như nhau, song 
những nghiên cứu tỷ lệ ĐTĐ ở những người di cư 
từ Nhật Bản đến Hawal (Mỹ), từ châu Phi đến 
châu Mỹ cho thấy tỷ lệ mắc ĐTĐ ở những người 
đi cư này thường cao hơn 2 đến 3 lần thậm chí 
hơn nữa so với cộng đồng người không di cư”. Yếu 
tố địa dư ảnh hưởng đến tỷ lệ ĐT thực chất là sự 
thay đổi lối sống: ít vận động, ăn uống nhiều, 


stress... dẫn đến béo phì gây ra. 


1, 2. Laure Papoz: #p¡demiologte dụ Diabetes 
non ¡insulinodependant, Trai de diabetologie, 
1990, p.329 - 333. 


23 


hftps://tieulun.hopto.org 


Béo phì 


Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, 
yếu tố nguy cơ mạnh mẽ nhất tác động lên khả 
năng mắc ĐT týp 2 là béo phì. Tỷ lệ mắc béo phì 
trong cộng đồng dân cư và tỷ lệ mắc ĐTĐ týp 2 
luôn song hành bên nhau'. Theo nghiên cứu 
Nurses Health Study trên 100.000 y tá trong vòng 
14 năm liên tục thấy ngưỡng tăng tỷ lệ mắc ĐTĐ 
với chỉ số BMI” 22kg/m”, và nếu BMI tăng thêm 
1kg/m? sẽ làm nguy cơ mắc ĐTĐ tăng thêm 25%, 
nếu BMI > 28kg/m” nguy cơ mắc ĐT và các bệnh 
tim mạch tăng gấp 3 - 4 lần. 

BMI= cân nặng (kg) : chiều cao? (m2) 


Béo bụng 


Béo bụng còn được gọi là béo dạng nam là một 
thuật ngữ chỉ những người mà phân bố mỡ ở 
bụng, nội tạng và phần trên cơ thể chiếm tỷ trọng 
đáng kể. Béo bụng, ngay cả với những người cân 
nặng không thực sự xếp vào loại béo phì hoặc chỉ 
béo vừa phải (BMI < 25kg/m”) là một yếu tố nguy 


cơ độc lập gây ra rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp 


1. Paul Zimmet: #p¡demiology oŸ Diabetes Mellitus. 
Diabetes Mellitus Theory and Pracfice, 1983, p.451 - 465. 

2. BMI (Body mass Index) là chỉ số được tính từ 
chiều cao và cân nặng (B7). 


24 


hftps://tieulun.hopto.org 


và rối loạn chuyển hoá đường'. Sở dĩ béo dạng 
nam được col là một trong những nguyên nhân 
làm gia tăng tỷ lệ bệnh ĐT và bệnh tìm mạch vì 
mô mỡ nhiều ở bụng làm gia tăng nồng độ acid 
béo tự do, tăng triglycerid, tăng hiện tượng viêm 
và gây độc với tế bào bêta của tụy (lipotoxicity). 

Một người được coi là béo bụng khi vòng bụng 
>90em đối với nam; >80cm đối với nữ. 


1. Basdevant Arnaud: Gưide prdfiique pour le 
diagnostic, la préuention, le traitement des oồésilé en 
tFrance, Diabetes & Metabolism, 1998, Vol. 24, p.10-21. 


25 


hftps://tieulun.hopto.org 


NGƯỜI MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
CÓ NÊN SINH CON? 


Khi mắc bệnh ĐTĐ ở lứa tuổi còn trẻ và còn 
trong độ tuổi sinh sản và chưa có con hoặc chỉ có 
một con, một câu hỏi thường xuyên đặt ra với 
người bệnh và thân nhân rằng: bệnh ĐTĐ có thể 
di truyền, nếu có con liệu bệnh có thể truyền đến 
thế hệ sau? Có con trước khi được chẩn đoán mắc 
ĐTĐ thì những người con đó có bị di truyền bệnh 
không? Có lỗi hay không nếu để chuyện đó xảy 
ra? v.v.. Khi bố mẹ hoặc anh/chị mình mắc bệnh 
ĐTĐ, chuyện tương tự có thể xảy ra với mình 
hay không? 

Hy vọng những thông tin sau đây phần nào 
giúp giải đáp những thắc mắc trên. 

- Trước tiên cần phải nói ngay rằng: phần lớn 
bệnh nhân mắc ĐTĐ đều có thể có con. Bệnh 
ĐTĐ là một bệnh do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, trong đó có cả những yếu tố đi truyền và 
yếu tố không di truyền. Để có thể tư vấn cho 
bệnh nhân tốt, cần xét đến các yếu tố như: niềm 


mong muốn của người bệnh, lịch sử bệnh của 


26 


hftps://tieulun.hopto.org 


gia đình bệnh nhân, đặc điểm bệnh hiện tại, các 
chỉ số sinh học... 

- Nếu bố hoặc mẹ mắc bệnh ĐTĐ týp 9, khả 
năng mắc bệnh của con là 15%. Nhưng nếu cả 
bố và mẹ đều bị mắc bệnh ĐTĐ týp 2, khi đó 
khả năng con sẽ mắc bệnh giống bố mẹ tăng lên 
tới 7ð% - hay nói một cách khác 3/4 số con của 
cặp vợ chồng mắc bệnh ĐTĐ týp 2 sẽ tiến triển 
tới bệnh ĐT. 

Nếu bản thân bị mắc bệnh ĐTĐ, khi làm xét 
nghiệm chẩn đoán bệnh cho thế hệ trước, người ta 
ước đoán bố mẹ người đó sẽ có khả năng mắc bệnh 
tới 40% (cứ 2 bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ, sẽ có gần 
1 người có bố mẹ cũng mắc ĐTĐ). 

Khi ta sinh ra, những gen gây bệnh ĐT đã có 
sẵn trong tỉnh trùng của đàn ông và trứng ở phụ 
nữ, những gen bệnh này sẽ có thể di truyền đến 
thế hệ sau, dù rằng lúc đẻ con, người đó chưa hề 
mắc bệnh ĐT. Và một điều quan trọng cần nhớ 
rằng: dù có gen bệnh trong người, nhưng những 
người này có thể giảm hơn ð0% nguy cơ mắc bệnh 
ĐT chỉ bằng cách có lối sống tối. Chẳng ai chọn 
được bố mẹ, nhưng ai cũng có thể chọn được cuộc 
sống của mình. 

- Nếu bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có anh/chị em sinh 
đôi không cùng trứng, khả năng mắc bệnh của 
người đó sẽ là 10%. Nhưng nếu là sửwb đôi cùng 
trúng, khả năng mắc bệnh sẽ lên đến 90%. 


27 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Với một số người mắc ĐTĐ týp 2 ở tuổi rất trẻ 
(thời niên thiếu hoặc vị thành niên) - đây là loại 
bệnh di truyền trội - khả năng mắc bệnh của con 
hoặc anh/chị em của bệnh nhân này sẽ vào 
khoảng 50%. 

- Một người trẻ có thể đánh giá khả năng mắc 
ĐTPĐ týp 1 là 8-9% nếu bố mắc ĐTĐ týp 1; là 2-3% 
nếu mẹ mắc bệnh ĐTĐ týp 1; và sẽ là 30% nếu cả 
bố và mẹ mắc ĐTĐ týp 1. Như vậy, nếu mẹ bị mắc 
ĐTĐ týp 1, khả năng di truyền sang con khá thấp. 

- Một cách khái quát, anh chị em của người 
mắc ĐT? týp 1 sẽ có khả năng mắc bệnh ĐTĐ týp 1 
là 10% (1/10 anh chị em có khả năng mắc cùng 
chứng bệnh ĐT týp 1). Khả năng mắc bệnh sẽ 
tăng lên rất cao (90%) nếu người anh chị em đó có 
cùng nhóm kháng nguyên bạch cầu (HLA) và có 
hiệu giá kháng thể liên quan đến bệnh ĐTPĐ cao. 
Nhưng khả năng mắc bệnh sẽ chỉ còn 1% nếu 
không cùng nhóm kháng nguyên bạch cầu và 
không có kháng thể liên quan đến bệnh ĐTĐ. 

- Với những cặp sinh đôi cùng trứng, khả năng 
mắc bệnh khoảng 40%. Nhưng nếu sinh đôi không 
cùng trứng, khả năng mắc bệnh còn 15% ở người 
mắc ĐTĐ týp 1. 

- Dù rằng phần lớn bệnh nhân mắc ĐT đều có 
thể có con, nhưng những người sau cần đặc biệt 
lưu ý: 

+ Phụ nữ mắc ĐTĐ đang có mức đường máu 


28 


hftps://tieulun.hopto.org 


cao không ổn định, khả năng bị dị tật thai có thể 
lên tới 22%. Do vậy, ổn định đường máu tốt những 
tháng trước khi mang thai và 3 tháng đầu là rất 
quan trọng để có thai được an toàn (khả năng bị 
di tật thai chỉ tương đương như người không mắc 
ĐTĐ là 1%). Hãy nói với bác sĩ về kế hoạch có con 
để nhận được chăm sóc một cách tốt nhất; 

+ Bố hoặc mẹ mắc ĐTĐ đang ở vào giai đoạn 
biến chứng nặng, khả năng sống thêm không còn 
nhiều (như suy thận giai đoạn cuối) nên khó có 
khả năng chăm sóc nuôi dạy trẻ, lúc này câu 
chuyện thuộc về chính bản thân người bệnh hơn 
là đứa trẻ sẽ được sinh ra. 


Nếu ví gen gây bệnh đái tháo đường là "hạt thóc 


giống", hạt thóc đó sẽ không nảy mầm nếu ta không tạo 


điều kiện thuận lợi như ánh sáng, độ ẩm. Nói một cách 


khác, mâm bệnh đái tháo đường cũng sẽ khó phát triển 
thành bệnh nếu ta không tạo điều kiện tốt cho nó. 





29 


https://tieulun.hopto.org 


PHÒNG NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Tình hình mắc bệnh đái tháo đường trên 
thế giới uà Việt Nam 

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh rối 
loạn chuyển hóa đang có tốc độ phát triển nhanh. 
Năm 1985, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính 
có khoảng 30 triệu người mắc ĐT. Sau 10 năm 
(1994), con số này lên đến 110 triệu người, 171 
triệu người vào năm 2000 và đến năm 2013 là 
khoảng 381 triệu người. 

Tỷ lệ mắc bệnh chung của các nước Âu - Mỹ 
vào khoảng 6,3 - 12% người lớn. 

Tại châu Á, tùy thuộc vào tốc độ phát triển 
kinh tế mà tỷ lệ mắc bệnh khác nhau. Hàn Quốc 
khoảng 8,9%; Malaixia 10%; Thái Lan 6,4%; 
Inđônêxia là 5,ð% ở người 20 - 79 tuổi. 

Nếu như Xingapo năm 1975 tỷ lệ mắc bệnh là 
1,9%, đến năm 1984 là 4,7%, năm 1992 là 8,6% và 
đến năm 1998 là 9%, và tỷ lệ này đã lên tới 
12,28% năm 2018. 


30 


hftps://tieulun.hopto.org 


Ở Việt Nam, năm 1990 nhóm tác giả: Phan Sỹ 
Quốc, Nguyễn Huy Cường, Lê Huy Liệu và cộng 
sự' điều tra tại khu vực Hà Nội cho thấy tỷ lệ mắc 
bệnh tại nội thành là 1,6% người lớn và 0,6% tại 
khu vực ngoại thành. Năm 2000, tiến hành điều 
tra lại tỷ lệ mắc bệnh và thấy là bệnh đã tăng lên 
khá nhanh ở khu vực nội thành vào khoảng trên 4%, 
trong khi ở ngoại thành còn dưới 1%. 

Giải thích cho sự gia tăng nhanh chóng bệnh 
ĐTĐ, theo các chuyên gia trên thế giới, là do sự 
thay đổi quá nhanh về lối sống công nghiệp: tình 
hình dinh dưỡng được cải thiện tốt trong khi vận 
động thể lực giảm hẳn. Tốc độ đô thị hóa và di 
dân từ khu vực nông thôn lên thành thị đã tạo 
điều kiện tốt cho bệnh phát triển. 

Điều đáng lo ngại là trong số khoảng 2 triệu 
người Việt Nam mắc bệnh đái tháo đường, mới chỉ 
có chừng 35% số người đó được chẩn đoán và điều 
trị Do vậy, yêu cầu chẩn đoán sớm và phòng 
ngừa bệnh trở nên cấp thiết. 


Phát hiện sớm bệnh ĐT 


Vì tính chất nghiêm trọng của bệnh, vì bệnh 
ĐTĐ giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, 
do vậy để chẩn đoán sớm bệnh ĐTĐ, Hội ĐTĐÐ Mỹ 
khuyến cáo: 


1. Amerlcan djJournal of Epidemiology, 1994, 
Vol.139 (7), p.718-722. 


j1 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Làm xét nghiệm đường máu định kỳ cho tất 
cả mọi người từ 4ð tuổi trở lên, nhất là những 
người có chỉ số BMI > 23kg/m” (2ðkg/m” với người 
châu Âu hoặc Mỹ) nếu xét nghiệm bình thường 
cần phải lặp lại 3 năm/lần. 

- Xét nghiệm cần được làm ở những người trẻ 
hơn hoặc thường xuyên hơn với những người thừa 
cân (BMI > 23kg/m”) và có các yếu tố nguy cơ kèm 
theo như: 

+ Ít hoạt động thể lực. 

+ Có họ hàng bậc 1 (bố, mẹ, anh, chị, em) với 
người ĐTĐ. 

+ Tiền sử đẻ con to trên 4kg hoặc đẻ con to hơn 
so với tuổi thai trong trường hợp đẻ non, hoặc có 
tiền sử ĐT lúc mang thaI. 

+ Có bệnh tăng huyết áp. 

+ Có lượng HDL cholesterol < 0,9mmol/] 
và/hoặc lượng triglyceride > 2,82mmol1. 

+ Có hội chứng đa nang buồng trứng (Poly 
cystlc ovary syndrom). 

+ Có tiền sử giảm dung nạp đường glucose hoặc 
giảm dung nạp đường máu lúc đói (IFG: impaired 
fasting glucose). 

+ Có tình trạng kháng Insulin (hội chứng đa 
nang buồng trứng, chứng gai đen). 

+ Có tiền sử bệnh mạch máu. 


Phòng ngừa bệnh ĐTĐ 


Bệnh ĐT là một trong những bệnh mạn tính 


32 


hftps://tieulun.hopto.org 


gây tốn kém về kinh tế và tổn hại sức khỏe cho 
loài người. Các biến chứng của bệnh gây tử vong và 
gây tình trạng bệnh tật do tổn thương hàng loạt cơ 
quan như mắt, thận, thần kinh. Người ĐTĐ có 
nguy cơ cao mắc các bệnh mạch vành, tăng huyết 
áp, tai biến mạch máu não, tắc mạch chi... 

Mặc dù điều trị ĐTĐ ngày nay khoa học hơn 
với nhiều thuốc hạ đường máu dựa trên nhiều cơ 
chế khác nhau. Nhưng thực sự thì bệnh nhân vẫn 
có biến chứng nặng ngay cả khi điều trị thật tích 
cực đạt kết quả đường máu tốt. Hơn nữa, nhiều 
bệnh nhân đã có biến chứng bệnh ĐTĐ ngay cả 
khi mới được chẩn đoán. 

Trước sự phát triển nhanh chóng của bệnh 
ĐTĐ, nghiên cứu đề phòng hoặc làm chậm sự 
xuất hiện bệnh ĐTĐ trở nên rõ ràng cấp thiết. 
Cho tới thời điểm hiện tại, có 4 nghiên cứu cần 
quan tâm: 

Nghiên cứu thứ nhất: 522 người béo phì 
trung niên (tuổi trung bình là 55) bị giảm dung 
nạp glucose tại Phần Lan được chia ngẫu nhiên 
thành 2 nhóm. 

Nhóm 1: chỉ nhận được lời khuyên ngắn gọn 
về chế độ ăn và tập thể dục (nhóm chứng). 

Nhóm 2: được chỉ dẫn cự £hể chuyên biệt cho 
từng người về chế độ ăn, tập thể dục nhằm giảm 
cân (nhóm can thiệp điều trị). 

Đau thời gian nghiên cứu trung bình 3,2 năm, 


Jä 


hftps://tieulun.hopto.org 


nhóm can thiệp điều trị giảm tới 58% nguy cơ tiến 
triển thành ĐTĐ so với nhóm chứng'. 

Nghiên cứu thứ hơi: chương trình phòng 
bệnh ĐTĐ (DPP: Diabetes preventlon program) 
tiến hành trên 3.234 người béo phì giảm dung nạp 
glucose (BMI trung bình 34kg/m?; tuổi trung bình 51) 
được chia làm 3 nhóm. 

Nhóm 1: tích cực điều chỉnh lối sống bằng chế 
độ ăn và tập thể dục; 

Nhóm 2: dùng thuốc metformin; 

Nhóm 3: dùng giả dược. 

Đau thời gian nghiên cứu trung bình 2,8 năm, 
nhóm tích cực điều chỉnh lối sống giảm được 
tới ð8% nguy cơ tương đối tiến triển thành ĐTĐ, 
trong khi nhóm dùng metformin giảm được 31% 
nguy cdẺ. 

Nghiên cứu thứ bơ: tiến hành trên 235 phụ 
nữ Tây Ban Nha có tiền sử mắc ĐTĐ lúc có thai 
được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. 

Nhóm 1: uống troglitazon - thuốc trực tiếp làm 
giảm đề kháng insulin. 

Nhóm 2: dùng giả dược. 


1. Tuomilehto dJ.: Preueniion oƑ type 2 diabetes 
mellitus by changing in lifestyle aqmong subjects tuith 
tmpơired gÏucose tolerance. N Eng ‹jj Med, 2001, 34G: 1343. 

2. Nhiều tác giả: Diabetes PreuenHon Research Group: 
eductHon rn the euidence oŸ type 2 diabetes tuith lƒestyle 
or mefformin, 2002, N Eng JJ Med, 346:393-403. 


34 


hftps://tieulun.hopto.org 


Sau thời gian nghiên cứu trung bình 30 tháng, 
nhóm dùng troglitazon giảm được 56% nguy cơ 
tiến triển thành ĐTĐ. Đặc biệt, sau khi ngừng 
thuốc hơn 8 tháng, hiệu lực phòng ngừa tiến triển 
thành ĐTĐ vẫn còn có tác dụng! Thuốc 
troglitazon hiện đã bị cấm lưu hành vì tác dụng 
độc tính trên gan, nhưng các thuốc có cùng tác 
dụng thuộc nhóm này như ploglhitazon 
(Pioz/Pionorm) sử dụng rất hiệu quả trên hàng 
triệu bệnh nhân ĐT týp 2 tại Mỹ. 

Nghiên cứu thứ tư: 1.429 người giảm dung 
nạp glucose được chia ngẫu nhiên làm 2 nhóm. 

Nhóm 1: uống acarbose - một thuốc ức chế men - 
ølucosidase làm chậm hấp thu đường từ ruột vào 
máu. 

Nhóm 2: uống giả dược. 

Đau thời gian nghiên cứu trung bình 3,3 năm, 
nhóm uống acarbose giảm được nguy cơ tương đối 
tiến triển thành ĐTĐ từ 25-36%”. 

Với những dữ liệu nghiên cứu trên, chúng ta 
hoàn toàn tin tưởng vào hiệu lực phòng ngừa hoặc 


1. Buchanan TA: Preserudtfion of pancredtic beta cell 
funcRion and preuefion oƒ'type 2 diabetes by pharmacological 
treatment oŸ tnsulin resistance in high-rish HHispdanic 
uuomen, 2002, Diebetes ð, p.2796-2808. 

2. Chiasson .JL: Acarbose ƒfor preuenlion oƒ type 2 
diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised tridl, 
2002, Lancet 359: p.2072-2077. 


J5 


hftps://tieulun.hopto.org 


ít nhất làm chậm sự tiến triển thành ĐTĐ, trong 
đó đáng lưu ý nhất phải kể đến là sự tích cực thay 
đổi lối sống: ăn ít chất béo, làm giảm cân - tăng 
tập thể dục có hiệu quả phòng ngừa mạnh nhất 
và ít tốn kém nhất vì không dùng đến thuốc. 


ĐIỂM CẦN NHỚ 


- Hiện nay, mới chỉ chẩn đoán được chưa đến 
40% số bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam. 

- Nên xét nghiệm đường máu 3 năm/lần cho 
những người trên 40 tuổi, nhất là những người có 
yếu tố nguy cơ cao. 

- Thay đổi lối sống có ý nghĩa lớn nhất để 
phòng ngừa bệnh đái tháo đường. 

Một số thuốc có triển vọng phòng ngừa và làm 
chậm xuất hiện bệnh đái tháo đường đã được 
nghiên cứu. 


TRIỆU CHỨNG BỆNH ĐTĐ 


- Các triệu chứng phụ thuộc vào mức độ thiếu 
insulin, giai đoạn đầu thường không rõ ràng. Biểu 
hiện lâm sàng xuất hiện rầm rộ trong ĐTĐ týp 1. 
Người ĐTĐ týp 2 chủ yếu được phát hiện ngẫu 
nhiên khi đi khám sức khoẻ định kỳ: 

- Giảm thể lực chung. 

- Đái nhiều (nước tiểu tăng thẩm thấu) uống 


nhiều và giảm cân (mất nước). 


ö6 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Ăn kém ngon (thường ở ĐTĐ týp 1), đói nhiều 
(giai đoạn tăng Insulin máu ở bệnh nhân ĐT týp 2). 

- Dễ bị nhiễm khuẩn da lâu lành, ngứa; nhiễm 
khuẩn tiết niệu; phổi... 

- Rối loạn thị lực. 

- Chuột rút bắp chân ban đêm. 

- Giảm nhu cầu tình dục, liệt dương, mãn kinh. 

- Ở người già, có tình trạng lú lẫn, chóng mặt 
và ngã (do mất nước). 

- Hôn mê ĐƑĐ (xem nội dung hôn mê tăng 
đường huyết), hạ đường huyết: (xem nội dung hạ 
đường huyết ở bệnh nhân ĐTĐ). 


CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐTĐ 


Chẩn đoán ĐTĐ bằng định lượng đường máu 
huyết tương: 
ĐTĐ: đường máu lúc đói > 126mg/dl 
œ 7mmol/]) thử ít nhất 2 lần liên tiếp. 
- Đường máu sau ăn hoặc bất kỳ > 200mg/dl 
(Œ 11,1mmol/). 
- Không bị ĐTĐ nếu đường máu lúc đói < 
4,4mmol/] và sau ăn < 7,8mmol/1. 
Chẩn đoán giảm dung nạp đường glucose 
(GDNG): test dung nạp glucose bằng đường uống: 
Điều kiện: ăn 3 ngày liền đủ lượng 
carbohydrat (Œœ 200g/ngày), không dùng thuốc làm 
tăng đường máu, đường máu lúc đói bình thường, 
không bị stress. 


DMN 


hftps://tieulun.hopto.org 





Nếu đã cắt dạ dày hoặc hội chứng kém hấp thu: 
test dung nạp đường bằng truyền đường tĩnh mạch. 

- Thực hiện: nhịn đói 12 giờ, uống 75 gam 
đường glucose trong 250ml nước (không nóng - 
không lạnh). Định lượng đường máu sau 2 giờ. 

- Đọc kết quả. 


Bảng 3: Test dung nạp gÏucose đường uống 























Máu mao Huyết tương 
mạch (mmol/) (mmol/) 
ĐTĐ 
- Lúc đói > 6,1 > 7,0 
- 2 giờ sau uống 7ð gam > 11,1 > 11,1 
đường glucose 
GDNG 
- Lác đói <6j1 <7,0 
- 2 giờ sau uống đường glucose > 7,8 > 7,8 














Nếu đường máu 2 giờ sau uống đường glucose 
> 11,1mmol/l: chẩn đoán ĐTĐ; nếu đường máu 2 
giờ sau uống đường glucose > 7,8mmol/l nhưng < 
11,1mmol/l: những người này được xếp loại giảm 
dung nạp đường glucose. Người mắc giảm dung 
nạp đường glucose #hông những có nguy cơ cao 
tiến triển thành ĐTĐ sau này, mờ còn tăng nguy 
cơ mắc các bệnh tim - mạch như tăng huyết áp, 


nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. 


ỏ8 


hftps://tieulun.hopto.org 


Định lượng đường niệu: chỉ có giá trị theo dõi 
đối với bản thân bệnh nhân ngoại trú. Không 
dùng để chẩn đoán bệnh. 

Các xét nghiệm bổ sung: sau khi được chẩn 
đoán xác định và làm những xét nghiệm theo dõi 
thường kỳ (1-2 lần/năm) để thăm dò các biến 
chứng mạn tính và để theo dõi điều trị. 

Khám lâm sòng: lưu ý kiểm tra cân nặng, 
huyết áp, bắt mạch ngoại biên và so sánh nhiệt độ 
da, khám bàn chân, khám thần kinh bao gồm 
thăm dò cảm giác sâu bằng âm thoa. Khám mắt: 
phát hiện và đánh giá tiến triển bệnh lý võng 
mạc. 

Xét nghiệm: đặc biệt lưu ý creatinin, mỡ máu, 
microalbumm niệu (bình thường < 30mg/ngày) 
hoặc định lượng protein niệu. Đo điện tim nhằm 
phát hiện sớm các biểu hiện thiếu máu cơ tim. 

Định lượng HbA1 hoặc HbAIlc: đánh giá hồi 
cứu tình trạng đường máu 2-3 tháng gần đây. 
Đường máu cân bằng tốt nếu HbAlc < 6,5%. 

- Trong một số tình huống (không phải là xét 
nghiệm thường quy). 

- Fruetosamin: cho biết đường máu trung bình 
2 tuần gần đây, có nhiều lợi ích trong trường hợp 
người mắc ĐTĐ đang mang thai. Nếu đường máu 
cân bằng tốt, kết quả < 285mmol/1. 

- Peptid C (một phần của pro-insulin): cho phép 
đánh giá chức năng tế bào bêta tụy. 


39 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chẩn đoán phân biệt 


Tăng đường máu thoáng qua do stress: phẫu 
thuật, nhồi máu cơ tim, chấn thương, v.v. (đánh 
giá kiểm tra bằng các xét nghiệm theo dõi). 

ĐTĐ thứ phát (tiền sử mắc bệnh, lâm sàng) 
thuốc đang dùng - xem nội dung Điểm cần nhớ. 


40 


https://tieulun.hopto.org 


VỚI MỨC ĐƯỜNG MÁU NÀO 
SẼ KHÔNG BỊ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG? 


Vài năm trước đây, Hiệp hội ĐTĐ Mỹ thay đổi 
chỉ số xác định mức đường máu lúc đói cao bất 
thường từ 110mg/dl (6,lmmol⁄l) xuống còn 
100mg/dl (5,5mmol/]). 

Đường máu lúc đói là lượng đường glucose 
trong máu khi người ta nhịn ăn ít nhất 8-10 giờ. 

Nếu lượng đường này >100mg/dl (5,5mmol/) 
hiện được coi là cao bất thường. Tuy chưa phải là 
mắc ĐTĐ, nhưng không có nghĩa là không thể bị 
mắc ĐT trong tương lai. 

Người ta cũng không biết được những người có 
mức đường máu lúc đói dưới 100mg/dl (5,5mmol/]) 
có ít khả năng mắc bệnh ĐT về sau này hay không? 

Nghiên cứu tiến hành trên 13.163 binh lính 
Israeli 25 tuổi, tất cả những người này có mức 
đường máu < 100mg/dl (5,5mmol]). 

Những người tham gia nghiên cứu được làm hồ 
sơ ghi nhận kết quả xét nghiệm, tiền sử bản thân 
và gia đình. Người mắc ĐT trong nhóm người 
này được ghi nhận suốt từ năm 1992 đến 2004. 


41 


hftps://tieulun.hopto.org 


Kết quả: 


Một cách tổng quát mà nói, những người có 
mức đường máu 87mg/dl (48mmol/) sẽ dễ mắc 
ĐT hơn những người có mức đường máu thấp hơn. 

Người có mức đường máu từ 91-99mg/dl (5,1- 
Bð,Bmmol) và triglycerid (một loại mỡ máu) 
150mg/dl (1,7mmol/) sẽ dễ bị mắc bệnh ĐTĐ gấp 
8 lần so với những người có mức đường máu và 
mỡ máu thấp hơn. 

Và những người có BMI 30kg/m” và đường máu 
91-99mg/dl cũng có khả năng dễ mắc ĐTĐ hơn 8 lần 
so với những người có các chỉ số ở dưới mức trên. 

Hạn chế của nghiên cứu là chỉ giới hạn đối 
tượng là những nam giới khỏe mạnh phục vụ 
trong quân ngũ, do vậy kết quả có thể không áp 
dụng cho những quần thể dân chúng bình thường 
khác. Mặt khác, nghiên cứu cũng không tính đến 
các chỉ số khác, như đo nồng độ insulin - một yếu 
tố liên quan đến khả năng mắc bệnh. 

Ý nghĩa của nghiên cứu: 

Người có mức đường máu bình thường 
(< B,Bmmoll) không có nghĩa là sẽ không bao giờ 
mắc bệnh ĐTĐ sau này. 

Các chỉ số khác đi kèm với đường máu như chỶ 
số bhối cơ thể (BM]) và mức triglycerid máu có thể 
phục vụ tốt hơn cho việc dự báo một người có khả 
năng mắc bệnh ĐT hay không. 


42 


hftps://tieulun.hopto.org 


ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Tuyên truyền cho bệnh nhân về diễn biến bệnh 
và các biến chứng của ĐT, ý nghĩa quan trọng 
của chế độ ăn uống và vận động thể lực, phép tính 
toán chuyển đổi thức ăn, nhận biết và điều trị 
tình trạng hạ đường huyết, tự kiểm soát đường 
máu, tự khám xét bàn chân, tiêm 1nsulm... 

Khám và theo dõi đều đặn (1-2 lần/năm) để 
thăm dò biến chứng mạn tính và để theo dõi 


điều trị. 
CHẾ ĐỘ ĂN! 


Chế độ ăn là hết sức cần thiết trong điều trị 
bệnh đái tháo đường, song có nhiều quan niệm sai 
lầm xung quanh việc khuyến cáo về dinh dưỡng 
từ trước tới nay trong công tác chữa bệnh. Bệnh 
nhân thường ăn uống theo sự mách bảo là chủ 
yếu. Điều đó có căn nguyên từ sự hiểu biết hạn 


1. Xem: Chế độ ăn cho người đái tháo đường - biến 
thức mới, Nxb. Y học, Hà Nội, 2014. 


43 


hftps://tieulun.hopto.org 


chế về nguyên nhân gây bệnh ĐTĐ, về các 
phương thức điều trị... Với tiến bộ của khoa học, 
của các loại thuốc điều trị ĐTĐ mới, ngày nay có 
xu hướng £ự do hoá thành phần chất bột - đường 
trên cơ sở thoả mãn cùng lúc nhiều yếu tố như: 
cân bằng đường máu; giảm thiểu các yếu tố nguy 
cơ lên hệ tim - mạch, lên chức năng thận; tôn 
trọng sở thích cũng như thói quen của bệnh nhân 
và cả gia đình bệnh nhân với phương châm: “Sức 
bhỏe không chỉ là tình trạng có bệnh hay 
bhông mà còn là tình trạng thoải mái cả uề 
thể chất cũng như tỉnh thần, xã hội”. 

Do vậy, chế độ ăn cần được điều chỉnh thích 
ứng cho từng bệnh nhân riêng biệt, phải thoả 
mãn đầy đủ một số yêu cầu cơ bản sau: 

- Đủ chất đạm - béo - bột - đường - vitamin - 
muối khoáng - nước với khối lượng hợp lý. 

- Không làm tăng đường máu nhiều sau khi ăn. 

- Không làm hạ đường máu lúc xa bữa ăn. 

- Duy trì được hoạt động thể lực bình thường 
hằng ngày. 

- Duy trì cân nặng ở mức cân nặng lý tưởng 
hoặc giảm cân đến mức hợp lý. 

- Không làm tăng các yếu tố nguy cơ như rối 
loạn mỡ máu, tăng huyết áp, suy thận... 

- Phù hợp tập quán ăn uống của địa dư, dân 
tộc, của từng bệnh nhân và gia đình. 

- Đơn giản và không quá đắt tiền. 


44 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Không nên thay đổi quá nhanh và nhiều cơ 
cấu cũng như khối lượng của các bữa ăn. 


Thành phần carbohydrat (chất bột - đường) 


Là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ 
thể, chiếm từ 50-70% tổng số calo hằng ngày. 
Theo quan niệm trước đây, lượng carbohydrat cần 
phải hạn chế, song những quan sát về dịch tễ 
trên cộng đông sử dụng nhiều carbohydrat 
(người sống ở nông thôn, người có mức sống eo 
hẹp, người thổ dân...) không thấy sự gia tăng số 
người mắc ĐTĐ mà trái lại khi cộng đồng này có 
điều kiện hơn về dinh dưỡng (di cư, phát triển 
kinh tế) tiêu thụ nhiều chất béo và chất đạm hơn 
thường kéo theo bùng nổ về số người mắc ĐTĐ. 
Mặt khác, nghiên cứu trên lâm sàng cho bệnh 
nhân ĐTĐ ăn giàu carbohydrat (tới 90% trong 
thời gian ngắn) với điều kiện tổng số calo vừa đủ 
không thấy làm tăng đường máu. Do vậy, khuyến cáo 
về chế độ ăn hiện nay về thành phần carbohydrat 
bhông còn hạn chế khắt khe như trước (nhưng 
không có nghĩa là ăn thoải mái vô độ lượng). 

Vấn đề chủ yếu là ăn các loại ngũ cốc toàn 
phần có đủ vitamin, chất xơ và muối khoáng. Các 
loại đường đơn và đường đôi nên tiêu thụ dưới 
dạng rau và hoa quả (có thể tới 10%-30% tổng số 
calo trong ngày: ví dụ một người nặng 50kg có thể 
ăn 200-400g quả chín mỗi ngày). Lượng đường có 


45 


hftps://tieulun.hopto.org 


trong từng loại thức ăn cần được phổ biến rộng rãi 
cho bệnh nhân để tự họ có thể tính toán sao cho 
với các loại thức ăn khác nhau được tiêu thụ 
nhưng không làm biến động quá nhiều tổng lượng 
carbohydrat hằng ngày. Ước lượng lượng đường 
trong một số thức ăn: 

- Đữa tươi hoặc sau khi đã pha có 5% đường. 

- Rau xanh có từ 2-10%. 

- Quả tươi có 5-15%. 

- Bánh mỳ có B0-B5%. 

- Gạo có 75-80%; cơm có từ 30-40%; miến có 83%. 

- Khoal củ có 20%. 

Với một số người chế độ ăn giàu carbohydrate 
có thể làm tăng triglycerid máu, bác sĩ và nhà 
dinh dưỡng cần kiểm tra lại: 

- Đường máu đã thực sự ổn định chưa, tăng 
đường máu sau ăn? 

- Bệnh nhân có uống nhiều rượu, bia? 

- Tình trạng béo phì có được cải thiện? Có tập 
thể dục? 

Sau khi đã loại bỏ các yếu tế trên (tăng 
triglycerid thực sự do chế độ ăn giàu carbohydrat) 
cần giảm lượng tỉnh bột, tăng chất béo không bão 
hòa (dầu thực vật), tăng chất xơ. 


Thành phần lipid (chất béo) 


Tỷ lệ chất béo trong bữa ăn người Việt Nam 
vốn không cao, chỉ chiếm từ 12-20% tổng số calo 


46 


hftps://tieulun.hopto.org 


tiêu thụ hằng ngày', khuyến cáo về tỷ lệ chất béo 
trước đây vào khoảng 25-30% áp dụng cho người 
Việt Nam là không thực tế vì: 

- Không hợp khẩu vị của đa số người Việt Nam 
trong đó có người ĐT. 

- Tạo điều kiện cho tăng mỡ máu ở người ĐTĐ 
vốn chiếm tới 40%. 

- Tạo điều kiện cho béo phì phát triển thêm có 
khoảng trên 40% số người ĐTĐ ở vào tình trạng 
thừa cân và béo phì với BMI > 23kg/m”. 

Do vậy tỷ lệ chất béo trong khẩu phần người 
ĐT nên trong phạm vi người bình thường (từ 15- 
20%) là hợp lý. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác là bao 
nhiêu phụ thuộc vào các đặc điểm cá thể người đó 
như: thói quen ăn uống của bệnh nhân và gia 
đình, tình trạng béo phì, tăng mỡ máu, huyết áp, 
lượng đường máu... Với người có nhiều yếu tố 
nguy cơ tim mạch, lượng chất béo nên hạn chế; 
với người gầy và không có yếu tố nguy cơ tim 
mạch, lượng chất béo có thể tăng lên trên cơ sở 
bệnh nhân dung nạp được chế độ ăn đó. Đối với 
người đái tháo đường týp 2: điều chỉnh các yếu tố 
nguy cơ tìm mạch trong đó có rối loạn mỡ máu còn 
có lợi hơn so với điều chỉnh đường máu. 

Nguồn gốc chất béo: vì đa số người ĐT ở vào 


1. Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Điều tra dinh dưỡng 
năm 2000. 


4ï 


hftps://tieulun.hopto.org 


độ tuổi > 60, tỷ lệ chất béo có nguồn gốc động vật/ 
thực vật nên là 50/50. Việc thay toàn bộ chất béo 
động vật bằng chất béo có nguồn gốc thực vật là 
không cần thiết (làm giảm vitamin A, D tan trong 
mỡ động vật; khó chế biến thức ăn...). 

Lượng cholesterol ăn hằng ngày < 300mg. Với 
các trường hợp có tăng cholesterol và nguy cơ tim - 
mạch, lượng cholesterol ăn < 200mg/ngày. 


Thành phần chất protid (chất đạm) 


Tỷ lệ chất đạm chiếm từ 10-20% tổng số calo 
hằng ngày tương ứng khoảng 0,8-1,2g/kg cân 
nặng (100g thịt nạc có khoảng 18g đạm, 100g gạo 
có khoảng 7g đạm). Với chế độ ăn giàu đạm hơn 
có thể ảnh hưởng đến £ổn thương thận do đái 
tháo đường (khoảng 30% người đái tháo đường có 
biến chứng thận), mặt khác ăn nhiều đạm về lâu 
đài gây chán ăn, tuy nhiên chế độ ăn giàu đạm có 
thể được áp dụng trong thời gian ngắn khi đường 
máu còn cao và khi áp dụng chế độ ăn giảm cân 
(giảm calo). Khi suy thận, cần phải giảm lượng 
đạm tiêu thụ 0,8g/kg/ngày nhưng không được 
< 0,ỗ5g/kg/ngày vì dẫn đến suy dinh dưỡng. 


Các yếu tố vi lượng và vitamin 


Việc sử dụng liều cao các chất chống oxy hoá 
như vitamin C, vitamnn E, bêta caroten, selenIum 


bhông được chứng mình có tác dụng bảo vệ 


48 


hftps://tieulun.hopto.org 


bệnh tim - mạch, ung thư và ĐTĐ trong các thử 
nghiệm lớn có đối chứng với giả dược, thậm chí 
còn gây ra tác dụng phụ bất lợi. 

Chỉ nên sử dụng nhiều loại ui£œmin liều thấp 
trong trường hợp cần thiết (suy nhược, kém hấp 
thu...) khi xác định có thể thiếu vitamin. 

Tuy nhiên, với phụ nữ có thai, nên cung cấp 
thêm acid folic để phòng tránh dị dạng ống thần 
kinh và một số dị dạng khác; calci (1.000mg/ngày) 
để đề phòng các bệnh về xương. 


Rượu 


Rượu uống với lượng uờa phởi (5-15g/ngày) 
làm giảm nguy cơ tim - mạch có thể do rượu làm 
tăng lượng HDL-cholesterol (một loại cholesterol 
tốt có tác dụng chống xơ vữa động mạch), nhưng 
nếu lạm dụng hơn mức trên rượu lại có tác động 
xấu đối với sức khoẻ. 

Với phụ nữ, hằng ngày có thể dùng bia 340m] 
(12oz), rượu vang 140ml (ðoz), rượu mạnh 42ml 
(1,ðoz). Đàn ông có thể dùng gấp đôi lượng trên. 


CHẾ ĐỘ ĂN TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG 

Chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường 
béo phì 

Một chế độ ăn ít calo sẽ được đề nghị với giảm 


khoảng 25 - 30% nhu cầu năng lượng mỗi ngày. 


49 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chế độ ăn này cung cấp không quá 1.200 
kcal/ngày không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng 
ngày của người bệnh. 

Chế độ ăn phải cân bằng, cung cấp 55% glucid, 
25% lipid và 20% protid (khi giảm tổng số calo 
tiêu thụ cần đảm bảo cung cấp đủ lượng protid). 
Các loại đường đơn không được sử dụng ngoài trái 
cây (B% tổng số năng lượng). Thành phần chủ yếu 
của glucid là các loại ngũ cốc toàn phần. Các loại 
thức uống có cồn không được khuyến khích. Các 
thức ăn có chất xơ được sử dụng để chống tình 
trạng táo bón và làm chậm sự hấp thu glucid 
nhưng việc sử dụng chất xơ bị hạn chế do khó 
dung nạp ở đường tiêu hoá. 

Chế độ ăn nên chia làm 3 lần dưới dạng các 
bữa ăn hỗn hợp. Chế độ ăn cân bằng về glucid, 
lipid và protid làm hạn chế tình trạng tăng 
đường huyết kích phát sau ăn không những trên 
bệnh nhân đái tháo đường mà còn trên người 
bình thường. 

Những điều chỉnh về lượng thức ăn trở nên cần 
thiết tuỳ theo sự giảm cân, chất lượng cân bằng 
chuyển hoá và khả năng dung nạp. Trên thực tế, 
hoạt động thể lực của bệnh nhân, tâm lý người 
bệnh, tuổi tác và thời gian ăn kiêng kéo dài là 
những yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến chế độ 
ăn; do đó mục tiêu của việc tiết chế đạt đến một 
cân nặng bình thường hay gần bình thường. 


50 


hftps://tieulun.hopto.org 


Các chất tạo vị ngọt như aspartam cũng được 
sử dụng rộng rãi vì đây là loại đường cho rất ít 
năng lượng hỗ trợ cho việc giảm cân. 

Các bảng trình bày thành phần của một số loại 
thực phẩm cần được cung cấp cho bệnh nhân và 
gia đình để giúp cho việc lựa chọn thực phẩm hợp 
lý hơn. 


Chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường 
týp 2 có cân nặng bình thường 


Chế độ ăn cung cấp năng lượng bình thường, 
thay đổi tuỳ theo cách sống và hoạt động thể lực; 
cung cấp 55-65% glucid, 20-25% lipid, 15-20% protid. 

Các loại chất béo đơn và đa không bão hoà 
cũng được sử dụng như trên bệnh nhân đái tháo 
đường béo phì. 

Những người có cân nặng bình thường về 
nguyên tắc không phải hạn chế khối lượng thức 
ăn được tiêu thụ, ngay cả các nhóm thức ăn có 
đường. Điều lưu ý với thức ăn có chứa bột - đường 
cần được phân bổ vào các bữa ăn sao cho phù hợp 
với nhu cầu năng lượng tránh hạ đường huyết lúc 
xa bữa ăn, tránh tăng đường huyết nhiều sau ăn. 
Luôn luôn tính toán sao cho phù hợp với liều 
thuốc và loại thuốc đang sử dụng. Đa số bệnh 
nhân sau khi ăn loại thức ăn có chứa đường, đi 
thử đường máu thấy tăng lên vì các lý do sau đây: 

- Tình trạng (ăng đường máu vốn có từ trước 


51 


hftps://tieulun.hopto.org 


chưa được khống chế bằng chế độ điều trị thích 
hợp (thường là không đủ thuốc, thiếu insulin). 

- Ăn £hêm thức ăn có đường mà không lưu ý đến 
việc giảm đi lượng đường tương ứng từ các nhóm 
thức ăn khác (do không biết quy đổi thức ăn). 

- Một số loại thức ăn có đường làm tăng đường 
máu sớm sau khi ăn nhưng xuống nhanh, trong 
khi một số thức ăn khác (bánh mì, xôi...) tuy 
không làm tăng đường máu nhanh song lượng 
đường máu tăng thêm kéo dài trong nhiều giờ. 
Kết quả cuối cùng có thể hoàn toàn như nhau lên 
biến chứng mạn tính của bệnh đái tháo đường. 

Việc trao đổi thường xuyên giữa bác sĩ chuyên 
khoa và nhà dinh dưỡng sẽ giúp tìm ra chế độ ăn 
thích hợp cho từng bệnh nhân. 


Chế độ ăn cho trẻ em và trẻ vị thành niên 


Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em và trẻ vị thành 
niên mắc ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 £ương tự như đối 
với trẻ không mắc ĐTĐ cùng độ tuổi. 

Thức ăn và kế hoạch ăn uống cần riêng biệt với 
từng trẻ, điểu trị insulin tăng cường, £ự kiểm 
soát đường máu cùng với việc giáo dục trẻ tự 
điều chỉnh liều insulin sẽ giúp trẻ có thể thay đổi 
các loại thực phẩm khác nhau cũng như các hoạt 
động khác nhau mà không làm ảnh hưởng nhiều 
đến đường máu. Ở Việt Nam, việc tự thử đường 
máu 4-ð lần/ngày còn rất hạn chế vì lý do kinh tế, 


52 


hftps://tieulun.hopto.org 


do đó chế độ ăn cho trẻ có thể không đạt được độ 
mềm dẻo thích ứng cho lứa tuổi này. 


Chế độ ăn cho phụ nữ có thai và cho con bú 


Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú 
cần cung cấp đủ nhu cầu cho sự phát triển của mẹ 
và con, lên cân theo đúng tiến trình, các vitamin 
và muối khoáng cần thiết. Khi có thai, đường máu 
cần được giữ ổn định tốt nhất (đường máu từ 5- 
6,7mmol/1, chỉ có tự kiểm soát đường máu nhiều lần 
trong ngày + kỹ năng tự điều chỉnh liều insulin 
theo kết quả thu được mới cho phép đạt được 
mục tiêu này). Trong 3 tháng đầu, không cần bổ 
sung thêm năng lượng, các tháng tiếp theo thêm 
300kcal/ngày. Lượng chất đạm 0,75g/kg/ngày + 
thêm 10g/ngày. Phân bổ năng lượng, chất bột 
vào 3 bữa chính và 3 bữa phụ để tránh tăng 
đường máu nhiều sau khi ăn, đồng thời tránh hạ 
đường huyết do thai nhi luôn luôn lấy đường từ 
mẹ cho sự tăng trưởng. 

Khi cho con bú, người mẹ cần ăn thêm bữa phụ 
có chất bột đường vì tác dụng hạ đường máu lúc 
cho con bú (đường được chuyển vào sữa). Tổng 
năng lượng đưa vào khoảng 1.800kcal/ngày thích 
hợp trong đa số trường hợp. 


Chế độ ăn cho người có tuổi 


Người có tuổi thường bị suy dinh dưỡng hơn là 


53 


hftps://tieulun.hopto.org 


bị thừa cân do có những khó khăn về dinh dưỡng 
như: chán ăn, không được lựa chọn thức ăn, do 
mất răng, do tình trạng mệt mỏi thường xuyên... 
Do vậy, đối với lứa tuổi này những từ ngữ “ăn 
kiêng”, “hạn chế ăn” cần được dùng hết sức thận 
trọng ngay cả với người thừa cân vì tiên lượng và 
tình trạng bệnh tật thường xấu hơn nếu người có 
tuổi nhẹ cân. 

Người có tuổi nên được bổ sung thêm đa 
vitamin liều nhỏ, cung cấp calci 1.200mg/ngày. 
Uống đủ nước (1-1,5l/ngày). 


Chế độ ăn cho người ĐTĐ có tăng huyết áp 


Giảm muối, ăn nhiều rau và hoa quả làm 
giảm huyết áp cả ở người bình thường và người có 
tăng huyết áp. Lượng muối (NaCl) tiêu thụ nên 
vào khoảng 6g/ngày (hiện người Việt Nam đang 
ăn khoảng 10-13g muối/ngày). 

Uống nhiều rượu, bia (hơn lượng đã nêu ở trên) 
cũng là nguyên nhân làm tăng huyết áp. 

Chế độ ăn cho người ĐTĐ có rối loạn mỡ máu 

Đa số người ĐT týp 1 điều chỉnh tốt đường 
máu bằng insulin sẽ làm giảm triglyeerid và LDL 
cholesterol. 

Người ĐTĐ týp 1 có béo phì và đa số người 
ĐTĐ týp 2 có tăng triglycerid, tăng LDL 
cholesterol, giảm HDL cholesterol ngay cả khi 


54 


hftps://tieulun.hopto.org 


đường máu trở về bình thường. Với những trường 
hợp này cần: 1) giảm ăn mỡ động vật, giảm 
cholesterol < 300mg/ngày; 2) tăng chất xơ tan 
được (có trong hạt ngũ cốc toàn phần); 3) giảm 
cân; 4) tăng vận động thể lực. 


Chế độ ăn cho người ĐTĐ có bệnh thận 


Người có microalbumin niệu ăn giảm đạm 
(protein) 0,8-1g/ngày; người có bệnh thận có chế 
độ ăn 0,8g protein/ngày có thể làm chậm tiến 
triển bệnh thận do ĐTĐ. 

Trái với quan niệm truyền thống trước đây, 
nhiều nghiên cứu thấy đạm thực vật có thể có lợi 
hơn đạm động vật khi bị suy thận. 


Chế độ ăn cho người ĐTĐ khi mắc bệnh 
cấp tính 


Gây, sút cân khi bị mắc bệnh cấp tính rất 
thường gặp. Suy dinh dưỡng protein - năng lượng, 
đồng thời kéo theo sy giảm hệ miễn dịch (giảm 
tính chống đỡ của cơ thể) khiến cho bệnh càng trở 
nên trầm trọng hơn. Sụt cân nhanh từ 10-20% 
được colI là suy dinh dưỡng protein - năng lượng 
trung bình, nếu giảm trên 20% cân nặng là suy 
dinh dưỡng nặng. 

Nhu cầu năng lượng trong khi nằm viện 
thường từ 25-35 kcœl/bg cân nặng, bệnh nhân 
cần nhiều năng lượng hơn để chống giảm cân song 


55 


hftps://tieulun.hopto.org 


thông thường tiêu hao năng lượng do vận động 
thường giảm do tình trạng bệnh lý đi kèm. Lượng 
đạm cần thiết từ 1-1,ðg/bg cân nặng. Tỷ lệ năng 
lượng do chất bột - đường cung cấp khoảng 40- 
50% tổng số calo. 

Khi bị mắc bệnh cấp tính có thể nấu cháo theo 
công thức sau để ăn hoặc bơm qua ống thông 
(nghiền nát bằng máy quay sinh tố): 


Bảng 3: Công thức nấu cháo 















































v Khối lượng Thành phần (g) 
Thức ăn : Si : 
(g) Giucil | Lipid Protid 
Gạo 200 160 2 15 
Thịt nạc 200 - 14 37 
Cà rốt 200 15 - 2,6 
Khoai tây 200 35 - 3,4 
Dầu ăn 45 - 44 ` 
(3 thìa canh) 

Muối 0-10 Tùy theo yêu cầu giảm muối 
Ước tính 210 60 38 
tổng số = kcal 840 540 232 
1.600kcal/ngày % 52 34 14 











56 


https://tieulun.hopto.org 


NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
CÓ CẦN THIẾT ĂN BỮA PHỤ 
HAY KHÔNG? 


Một số người cho rằng những người bị bệnh 
ĐTĐ luôn nên ăn lót dạ để giữ ổn định mức 
đường huyết. 

Một số khác lại khẳng định rằng những bệnh 
nhân ĐTĐ nên tuân theo một chế độ ăn nghiêm 
ngặt 3 bữa/ngày, đặc biệt là đối với những người 
nhẹ cân. 

Thực tế của vấn đề ở đây là: đâu là mức độ 
trung bình lý tưởng? Kế hoạch bữa ăn hằng ngày 
của bạn phản ánh điều gì? 


Bữa ăn phụ (lót dạ) 

Trước đây, không có nhiều loại insulin như bây 
giờ, những bệnh nhân ĐT tiêm loại Insulin có 
tác dụng đạt đỉnh vào thời điểm giữa các bữa ăn 
chính hoặc nửa đêm vì vậy họ phải ăn nhẹ vào 
những thời điểm thuốc đạt đỉnh để tránh hạ 
đường huyết. 

Sau này, có thêm nhiều loại insulin không có 


57 


hftps://tieulun.hopto.org 


đỉnh tác dụng, vì vậy không buộc phải có các bữa 
ăn phụ, tuy nhiên, họ phải lên kế hoạch cẩn thận 
cho những bữa ăn chính. 

Bữa ăn phụ có thể giúp ngăn chặn được việc ăn 
quá nhiều trong bữa ăn chính. Nó cũng giúp cung 
cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ thể. 

Nhưng bữa ăn phụ không thích hợp cho những 
đồ ăn khó tiêu (ví dụ: những đồ ăn ít chất sợi, ít 
sinh tố, khoáng chất và nhiều chất béo) cũng như 
thay thế bữa ăn chính. Sự thay thế này có thể dẫn 
đến việc ăn nhiều calo hơn, nhiều carbohydrat 
hoặc nhiều chất béo hơn dự định - việc này đồng 
nghĩa với mức đường máu tăng cao hơn. 

Ăn uống điều độ 

Điều then chốt đối với sức khỏe là ăn uống điều 
độ. Bỏng ngô nổ bằng lò vi sóng có thể ít chất béo 
nhưng nó vẫn có năng lượng nhất định. Nếu bạn 
có thể điều chỉnh được khẩu phần các bữa ăn phụ 
thì bạn có thể ăn đa dạng hơn, có thể ăn những 
món ăn mình ưa thích mà vẫn giữ đường huyết ở 
mức cho phép. 


Đọc nhãn hàng hóa 

Hãy để ý trên nhãn đồ ăn các ngôn từ như: 
“bhông đường”, “bhông thêm đường”, “ít đường” và 
“dành cho người ăn biêng” nhưng vẫn chứa 
carbohydrate. Khi bạn kiểm tra lượng đường 


58 


hftps://tieulun.hopto.org 


trong phần “Thông tin dinh dưỡng” trên nhãn 
hàng hóa (được thống kê như đường hoặc tổng 
lượng carbohydraf) nên chú ý tới tổng lượng 
carbohydrate bao gồm lượng đường thêm vào và 
lượng đường tự nhiên kể cả đường tự nhiên có 
trong nho khô. Đó là lý do quan trọng giải thích vì 
sao cần phải kiểm tra tổng lượng carbohydrat. 


Có rất nhiều dạng ăn nhẹ. Có thể thống 
kê như sau: 

Đồ ăn uô hại đối uới người ĐTĐ 

Người bị bệnh ĐTĐ có thể ăn tự do tất cả đồ ăn 
hay đồ uống có ít hơn 20 calo hoặc ít hơn 5g 
carbohydrat. Phần lớn đồ ăn tự do nên giới hạn 3 
bữa trải đều mỗi ngày. Nhưng nếu bạn ăn gộp 3 
bữa vào một lần, sẽ làm tăng mức đường máu. 


Vài gợi ý cho đồ ăn tự do như sau: 


Một cái kẹo cứng (có đường hoặc không đường). 
Thạch không đường. 

Kẹo gôm. 

Mười chiếc bánh quy hình con cá. 

Hai chiếc bánh quy. 

Một chiếc kem không đường. 

Một chén bỏng ngô không tẩm ướp. 

Một cái bánh kem xốp. 

Một nửa cốc sữa tươi (100ml) không pha 
thêm đường. 





59 


hftps://tieulun.hopto.org 


15g pho mát không béo cắt lát. 
15g thịt nạc. 


Bữa ăn phụ trong những chuyến đi xa 


Khi bạn đi đâu đó thì việc lên kế hoạch cho 
những bữa ăn phụ này có thể giúp cho bạn kiểm 
soát được việc nhấm nháp hoặc ăn đồ ăn không có 
lợi cho sức khỏe. 

Một miếng hoa quả tươi. 

Một nhúm nhỏ hạt dẻ. 

Một hộp sữa chua ít béo 90g. 

Bánh quy. 

Thịt bò khô. 


Đồ ngọt tráng miệng 


Người bị bệnh ĐTĐ có thể lên kế hoạch cho 
những bữa ăn chính có tráng miệng. Trước hết là 
bạn cần lên kế hoạch cho khẩu phần ăn. Nếu 
muốn ăn tráng miệng sau bữa ăn, bạn cần cắt bớt 


đồ ăn có chứa carbohydrat trong bữa ăn đó. 


60 


hftps://tieulun.hopto.org 


MỘT SỐ MẪU THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG” 
Thực đơn 1.200kcal (miền Bắc) 
Đố bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2,4,6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún thịt 
Ÿgiờ Bánh phở 120g Bún 150g 
Thịt bò 40g Thịt lợn nạc 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 39g Glucid: 39g 
9giờ Cam 1/2 quả 100g Qưít 1 quả 100g 
Glucid: 9g Glucid: 9g 
11 gờ30phút | Cơm, cá kho, rau muống xào, Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng 
canh cải cúc xào, canh cải cúc 
1 bát cơm miệng bát (gạo tề 50g) | 1 bátcơm miệng bát (gạo tẻ 50g) 
Cá kho (cá trắm cỏ 100g) Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 50g) 
Rau muống xào (rau muống 100g, | Mướp đắng xào (mướp đắng 100, 
5g dầu ăn) 5g dầu ăn) 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) Canh cải cúc (cải cúc 150g) 
Glucid: 43g Gludid: 43g 
16 giờ Cam 1/2 quả 100g Qưít 1 quả 100g 
Glucid: 9g Glucid: 9g 
19 gờ Cơm, thịt lợn rim, su hào xào cà |_ Cơm, thịt lợn rán, bắp cải luộc 
chua, canh rau ngót 1 bát cơm miệng bát (gạo tề 50g) 
1 bát cơm miệng bát (gạo tẻ50g) | Thịt lợn rán (thịt lợn nạc 50g, 
Thịt lợn rm (thit lợn nạc 50g) dầu ăn 5g) 
Su hào xào (su hào 150g, Bắp cải luộc (bắp cải 250g) 
5g dầu ăn) 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) 
Glucid: 46g Gludid: 52g 
21 gờ Sữa tươi không đường 200ml Sữa tươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Gludid: 9g 











Năng lượng: 1.193kcal, 
Protein 65g, lipid: 31g, 
Glucid: 153g 





Năng lượng: 1.193kcal, 
Protein 55g, lipid: 32g, 
Glucid: 160g 





" Những thực đơn này do TS. Nghiêm Nguyệt Thu - 
Viện Dinh dưỡng Quốc gia lập. 


61 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.200kcal (miền Trung) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Phở bò Bún cá 
Ýgiờ Bánh phở 120g Bún 150g 
Thịtbò 40g Cá 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucd: 39g Glucid: 39g 
9giờ Thanh long 1 miếng 100g Xoài chín 1 miếng 75g 
Giuoid: 9g Giuoid: 12g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau xào, Cơm, mướp đắng nhồi thịt, 
canh rau canh rau 
1 bát căm miệng bát (gạo tẻ 50g) | 1 bát cơm miệng bát (gạo tẻ 50g) 
Cá kho tộ (cá 75g) Mướp đắng nhồi thị 
Rau xào (rau 150g, 5g dầu ăn) (mướp đắng 150g, thịt lợn nạc 50g) 
Canh rau (rau 100g) Canh rau (rau 100g) 
Giuoid: 44g Gluoid: 45g 
16 giờ Thanh long 1 miếng 100g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucrd: 9g Glucid: 12g 
19 gờ Cơm, đậu đũa xào thịt, Cơm, sườn lợn rán, 
canh rau mồng tơi rau muống luộc 
1 bát cơm miệng bát (gạo tổ 50g) | 1 bátcơm miệng bát (gạo tẻ 50g) 
Đậu đũa xào thịt (đậu đũa 100g, Sườn lợn rán (sườn lợn bỏ 
thịt lợn nạc 50g, 5g dầu ăn) xương 50g, dầu ăn 5g) 
Canh rau mồng tơi (rau mồngtơi | Rau muống luộc (rau muống 
400g) 200g) 
Giuoid: 48g Giuoid: 43g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữatươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 











Năng lượng: 1.206 kcal, 
Protein 66g, lipid: 30g, 
Glucd: 157g 





Năng lượng: 1.189kcal, 
Protein 54g, lipid: 33g, 
Glucid: 159g 





62 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.200kcal (miền Nam) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
Ÿgiờ Bánh phở 120g Bún 150g 
Thịt bò 50g Cá chép 50g, mắm tôm 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn 5g, gia vị 
Gluoid: 39g Giuoid: 39g 
9giờ Chuối tiêu 1/2 quả (50g) Xoài chín 1 miếng 50g 
Glucid: 11g Glucid: 8g 
11gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau cải xào, Cơm, thịt bò xào hành tây, 
canh bí canh chua tép 
1 lưng bát cơm (gạo tẻ 50g) 1 lưng bát cơm (gạo tẻ 50g) 
Cá kho (cá 100g) Thịt bò 50g, hành tây 70g, 
Rau cải xào (rau cải 200g, dầu ăn 5g 
5g dầu ăn) Canh chua tép (†ép gạo 4g, cà 
Canh bí (bí xanh 100g) chua 20g, dọc mùng, đậu bắp, 
giá đậu xanh, quả me, gia vị) 
Glucid: 44g Glucd: 46g 
46gờ | Chuốitiêu 1/2 quả (50g) Xoài chín 1 miếng 50g 
Glucd: 11g Glucid: 8g 
19 gờ Cơm, thịt lợn xào củ cải, Cơm, thịt gà xào sả ớt, 
canh rau ngót canh khoai từ, măng xào 
1 lưng bát cơm (gạo tẻ 50g) 1 lưng bát cơm (gạo tẻ 50g) 
Thịt lợn xào củ cải (thịt lợn nạc Thịt gà 50g, sả ớt 
75g, dầu ăn 5g, củ cải 200g) Canh khoai từ (củ từ 40g, thịt 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) heo nạc 5g, rau thơm...) 
Măng tre 60g, dầu ăn 5g) 
Gluctd: 48g Glucd: 54g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữa tươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glud: 9g 











Năng lượng: 1.246 kcal, 
Protein 68g, lipid: 31g, 
Glucid: 162g 





Năng lượng: 1.237kcal, 
Protein 57g, lipid: 35g, 
Glucid: 164g 





63 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.400kcal (miền Bắc) 
Đố bữa: 5-6 bữa 






































Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Phở bò Bún thịt 
Ýgiờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bò 50g Thịt lợn nạc 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 49g Glucid: 52g 
9giờ Cam 1/2 quả 100g Quít 1 quả 100g 
Glucid: 9g Glucid: 9g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho, rau muống xào, Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng 
canh cải cúc xào, canh cải cúc 
1 bát cơm đây (gạo tẻ 75g) 1 bát căm đầy (gạo tề 75g) 
Cá kho (cá trắm cỏ 100g) Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 50g) 
Rau muống xào Mướp đắng xào 
(rau muống 100g, dầu ăn 5g) (mướp đắng 100g, 5g dầu ăn) 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) Canh cải cúc (cải cúc 150g) 
Glucid: 62g Glucid: 62g 
16 giờ Cam 1/2 quả 100g Quít 1 quả 100g 
Glucid: 9 Glucid: 9 
19 gờ Cơm, thịt lợn rim, su hào xào Cơm, thịt lợn rán, bắp cải luộc 
cà chua, canh rau ngót 1 bát căm đầy (gạo tề 75g) 
1 bát cơm đầy (gạo tẻ 75g) Thịt lợn rán (thit lợn nạc 50g, 
Thịt lợn rim (thịt lợn nạc 50g) dầu ăn 5g) 
Su hào xào (su hào 150g, Bắp cải luộc (bắp cải 250g) 
dầu ăn 5g) 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) 
Glucid: 65g Glucid: 71g 
21giờ Sữa tươi không đường 200ml Sữa tươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 
Năng lượng: 1.419 kcal, Năng lượng: 1.420kcal, 
Protein 72g, lipid: 320, Protein 60g, lipid: 33g, 
Glucd: 201g Glucjd: 211g 
64 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.400kcal (miền Trung) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
7giờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bỏ 50g Cá 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 49g Glucid: 52g 
9giờ Thanh long 1 miếng 100g Xoài chín 1 miếng 75g 
Gluid: 9g Gluoid: 12g 
11 gờ30phứt | Cơm, cá kho tộ, rau xào, canh Cơm, mướp đắng nhồi thịt, 
rau canh rau 
1 bát cơm đầy (gạo tẻ 75g) 1 bát cm đầy (gạo tẻ 75g) 
Cá kho tộ (cá 100g) Mướp đắng nhỏi thịt 
Rau xào (rau 150g, dầu ăn 5g) (mướp đắng 150g, thịtlợn nạc 50g) 
Canh rau (rau 100g) Canh rau (rau 100g) 
Glucid: 63g Gluoid: 64g 
16 giờ Thanh long 1 miếng 100g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 9g Glucid: 12g 
19gờ Cơm, đậu đũa xào thịt, canh Cơm, sườn lợn rán, rau 
rau mồng tơi muống luộc 
1 bát cơm đây (gạo tẻ 75g) 1 bát căm đầy (gạo tẻ 75g) 
Đậu đũa xào thị (đậu đũa 100g, | Sườnlợn rán (sườn lợn bổ 
thịtlợn nạc 50g, dầu ăn 5g) xương 50g, dầu ăn 5g) 
Canh rau mồng tơi Rau muống luộc 
(rau mồng tơi 100g) (rau muống 200g) 
Glucid: 67g Gluoid: 62g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữatươikhông đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 











Năng lượng: 1.456 kcal, 
Protein 77g, lipid: 32g, 
Glucid: 205g 





Năng lượng: 1.416kcal, 
Protein 58g, lipid: 33g, 
Glucid: 210g 





65 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.400kcal (miền Nam) 
Số bữa: 5-6 bữa 






































Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
Ÿgiờ Bánh phở 120g Bún 150g 
Thịt bò 50g Cá chép 50g, mắm tôm 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn 5g, gia vị 
Gluod: 39g Gluoi: 39g 
9giờ Chuối tiêu 1/2 quả (50g) Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Glucid: 12g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau cải xào, Cơm, thịt bò xào hành tây, 
canh bí canh chua tép 
1 bát cơm đầy (gạo tẻ 75g) 1 bát căm đầy (gạo tề 75g) 
Cá kho (cá 100g) Thịt bỏ 50g, hành tây 70g, 
Rau cải xảo (rau cải 200g, dầu ăn 5g 
dầu ăn 5g) Canh chua tép (tép gạo 4g, 
Canh bí (bí xanh 100g) cà chua 20g, dọc mùng, đậu bắp, 
giá đậu xanh, quả me, gia vị) 
Giucid: 63g Gluoid: 65g 
16 giờ Chuối tiêu 1/2 quả (50g) Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Gluoid: 12g 
19gờ Cơm, thịt lợn xào củ cải, Cơm, thịt gà xào sả ớt, 
canh rau ngót canh khoai từ, măng xào 
1 bát cơm đây (gạo tẻ 75g) 1 bát căm đầy (gạo tề 75g) 
Thịt lợn xào củ cải (thịt lợn nạc Thịt gà 50g, sả ớt 
75g, dầu ăn 5g, củ cải 200g) Canh khoai từ (củ từ 40g, 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) thịt heo nạc 5g, rau thơm...) 
Măng tre 60g, dầu ăn 5g 
Glucid: 67g Glucid: 73g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữatươi không đường 200ml 
30 phút Giucid: 9g Glucid: 9g 
Năng lượng: 1.418 kcal, Năng lượng: 1.444kcal, 
Protein 72g, lipid: 320, Protein 61g, lipid: 35g, 
Glucid: 200g Glucid: 210g 
66 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.600kcal (miền Bắc) 
Đố bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Phở bò Bún thịt 
fgiờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bò 50g Thịt lợn nạc 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 49g Glucid: 52g 
9gờ Cam 1/2 quả 100g Qưít 1 quả 100g 
Gludd: 9g Glucid: 9g 
11gờ30phứt | Cơm, cá kho, rau muống xào, Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng 
canh cải cúc xào, canh cải cúc 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) 
Cá kho (cá trắm cỏ 100g) Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 75g) 
Rau muống xào Mướp đắng xào 
(rau muống 150g, dầu ăn 10g) (mướp đắng 150g, dầu ăn 10g) 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) Canh cải cúc (cải cúc 150g) 
Glucid: 74g Glucid: 75g 
16 giờ Cam 1/2 quả 100g Qưít 1 quả 100g 
Glucid: 9g Gluơid: 9g 
19gờ Cơm, thịt lợn rim, su hào xào, Cơm, thịt lợn rán, bắp cải luộc 
canh rau ngót 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) Thịt lợn rán (thịt lợn nạc 75g, 
Thịt lợn rim (thịt lợn nạc 75g) dầu ăn 5g) 
Su hào xào (su hào 150g, Bắp cải luộc (bắp cải 250g) 
dầu ăn 10g) 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) 
Glucid: 77g Glucid: 79g 
2lgờ | Sữatươi không đường200ml | Sữatươikhông đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Gludd: 9g 











Năng lượng: 1.659 kcal, 
Protein 80g, lipid: 44g, 
Glucid: 225g 





Năng lượng: 1.630kcal, 
Protein 71g, lipid: 42g, 
Glucid: 232g 





67 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.600kcal (miền Trung) 
Số bữa: 5-6 bữa 






































Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Phở bò Bún cá 
fgiờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bò 50g Cá 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Giuoid: 49g Gluoid: 52g 
9giờ Thanh long 1 miếng 130g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Glucid: 12g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau xào, canh Cơm, mướp đắng nhồi thịt, 
rau canh rau 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 1009) 
Cá kho tộ (cá 100g) Mướp đắng nhồi thị 
Rau xào (rau 150g, dầu ăn 5g) (mướp đắng 150g, thịt lợn nạc 50g) 
Canh rau (rau 100g) Canh rau (rau 100g) 
Giuoid: 74g Giuoid: 83g 
16 giờ Thanh long 1 miếng 130g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucd: 11g Glucid: 12g 
19 gờ Cơm, đậu đũa xào thịt, Cơm, sườn lợn rán, 
canh rau mồng tơi rau muống luộc 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 90g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Đậu đũa xào thịt (đậu đũa 100g, _ | Sườn lợn rán (sườn lợn bỏ 
thịt lợn nạc 75g, dầu ăn 5g) xương 50g, dầu ăn 5g) 
Canh rau mồng tơi Rau muống luộc 
(rau mồng tơi 100g) (rau muống 2000) 
Glucid: 78g Glucid: 81g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữatươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 
Năng lượng: 1.618 kcal, Năng lượng: 1.586kcal, 
Protein 85g, lipid: 34g, Protein 62g, lipid: 34g, 
Glucid: 233g Glucid: 249g 
68 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.600kcal (miền Nam) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
Ÿgiờ Bánh phở 150g Bún 150g 
Thịt bò 50g Cá chép 50g, mắm tôm 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn 5g, gia vị 
Glucid: 48g Glucid: 39g 
9giờ Chuối tiêu 1/2 quả (50g) Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Glucid: 12g 
11gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau cải xào, Cơm, thịt bò xào hành tây, 
canh bí canh chua tép 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Cá kho (cá 100g) Thịt bò 50g, hành tây 70g, 
Rau cải xảo (rau cải 200g, dầu ăn 5g 
dầu ăn 5g) Canh chua tép (fép gạo 4g, 
Canh bí (bí xanh 100g) cà chua 20g, dọc mùng, đậu bắp, 
giá đậu xanh, quả me, gia vị) 
Glucid: 63g Glucid: 84g 
16gờ | Chuốitiêu 1/2 quả(50g) Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Glucid: 12g 
19 gờ Cơm, thịt lợn xào củ cải, canh | Cơm, thịt gà xào sả ớt, 
rau ngót canh khoai từ, măng xào 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Thịt lợn xào củ cải (thịt lợn nạc Thịt gà 50g, sả ớt 
75g, dầu ăn 5g, củ cải 200g) Canh khoai từ (củ từ 40g, 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) thịt heo nạc 5g, rau thơm...) 
Măng tre 60g, dầu ăn 5g) 
Glucid: 67g Glucid: 92g 
2lgờ | Sữatươi không đường200ml | Sữatươikhông đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 











Năng lượng: 1.632 kcal, 
Protein 77g, lipid: 32g, 
Glucid: 248g 





Năng lượng: 1.616kcal, 
Protein 65g, lipid: 36g, 
Glucid: 248g 





69 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.800kcal (miền Bắc) 
Đố bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phớbò Bún thịt 
fgiờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bò 50g Thịt lợn nạc 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Gluoid: 49g Gluoid: 52g 
9giờ Cam 1/2 quả 100g Quít 1 quả 100g 
Gludd: 9g Glucid: 9g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho, rau muống xào, Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng 
canh cải cúc xào, canh cải cúc 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Cá kho (cá trắm cỏ 150g) Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 100g) 
Rau muống xào Mướp đắng xào 
(rau muống 150g, dầu ăn 10g) (mướp đắng 150g, dầu ăn 10g) 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) Canh cải cúc (cải cúc 150g) 
Giucid: 82g Giuoid: 83g 
16 giờ Cam 1/2 quả 100g Quít 1 quả 100g 
Gludd: 9g Glucid: 9g 
19 gờ Cơm, thịt lợn rim, su hào xào, Cơm, thịt lợn rán, bắp cải luộc 
canh rau ngót 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) Thịt lợn rán (thịt lợn nạc 100g, 
Thịt lợn rim (thịt lợn nạc 100g) dầu ăn 10g) 
Su hào xào (su hào 150g, Bắp cải luộc (bắp cải 250g) 
10g dầu ăn) 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) 
Glucid: 64g Glucid: 87g 
2lgờ | Sữatươikhông đường200ml | Sữatươikhông đường 200ml 
30 phút Glucid: 9g Glucid: 9g 











Năng lượng: 1.808 kcal, 
Protein 95g, lipid: 47g, 
Glucid: 240g 





Năng lượng: 1.813kcal, 
Protein 82g, lipid: 51g, 
Glucid: 248g 





70 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.800kcal (miền Trung) 
Đố bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
Ÿgiờ Bánh phở 150g Bún 200g 
Thịt bò 50g Cá 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 49g Gluoid: 52g 
9giờ Thanh long 1 miếng 130g Xoài chín 1 miếng 75g 
Gluci: 11g Gluoi: 12g 
11 gờ 30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau xào, Cơm, mướp đắng nhồi thịt, 
canh rau canh rau 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Cá kho tộ (cá 100g) Mướp đắng nhỏi thịt 
Rau xào (rau 150g, dầu ăn 5g) (mướp đắng 150g, dầu ăn 5g, 
Canh rau (rau 100g) thịtlợn nạc 50g) 
Canh rau (rau 100g) 
Glucid: 82g Glucid: 83g 
16 giờ Thanh long 1 miếng 130g Xoài chín 1 miếng 75g 
Gludd: 11g Gludd: 12g 
19gờ Cơm, đậu đũa xào thịt, Cơm, sườn lợn rán, rau 
canh rau mồng tơi muống luộc 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 100g) 
Đậu đũa xào thị (đậu đũa 100g, _ | Sườnlợn rán (sườn lợn bổ 
thịt lợn nạc 100g, dầu ăn 10g) xương 100g, dầu ăn 10g) 
Canh rau mồng tơi Rau muống luộc 
(rau mồng tơi 100g) (rau muống 200g) 
Glucid: 86g Gluơid: 81g 
2lgờ | Sữatươi không đường200ml | Sữatươikhông đường 200ml 
30 phút Gludid: 9g Glucid: 9g 











Năng lượng: 1.810 kcal, 
Protein 91g, lipid: 46g, 
Glucid: 248g 





Năng lượng: 1.791kcal, 
Protein 71g, lipid: 52g, 
Glucid: 249g 





71 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 1.800kecal (miền Nam) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phở bò Bún cá 
Ÿgiờ Bánh phở 150g Bún 150g 
Thịt bò 50g Cá chép 50g, giò lụa 20g, 
Dầu ăn/nước béo 5g mắm tôm, dầu ăn 5g, gia vị 
Giuoid: 48g Giuoid: 57g 
9giờ Dưa hấu 150g Xoài chín 1 miếng 75g 
Gluctd: 13g Glucid: 12g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá kho tộ, rau cải xào, Cơm, thịt bò xào hành tây, 
canh bí canh chua tép 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 1009) 
Cá kho (cá 100g) Thịt bò 7ðg, hành tây 70g, 
Rau cải xảo (rau cải 200g, dầu ăn 5g 
dầu ăn 5g) Canh chua tép (tép gạo 4g, 
Canh bí (bí xanh 100g) cà chua 20g, dọc mùng, đậu bắp, 
giá đậu xanh, quả me, gia vị) 
Glucd: 83g Glucid: 85g 
16 giờ Dưa hấu 150g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 13g Glucid: 12g 
19gờ Cơm, thịt lợn xào củ cải, Cơm, thịt gà xào sả ớt, 
canh rau ngót canh khoai từ, măng xào 
2 lưng bát cơm (gạo tế 100g) 2 lưng bát cơm (gạo tẻ 1009) 
Thịtlợn xào củ cải (fhitlợn nạc 75g, | Thịt gà 75g, sả ớt 
dầu ăn 5g, củ cải 200g) Canh khoai từ (củ từ 40g, 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) thịt heo nạc 5g, rau thơm...) 
Măng tre 60g, dầu ăn 5g) 
Glucid: 90g Glucid: 86g 
2lgờ | Sữatươikhông đường250ml | Sữatươi không đường 250ml 
30 phút Glucid: 12g Glucid: 12g 











Năng lượng: 1.787 kcal, 
Protein 90g, lipid: 44g, 
Glucid: 260g 





Năng lượng: 1.794kcal, 
Protein 83g, lipid: 46g, 
Glucid: 264g 





12 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 2.000kcal (miền Bắc) 
Đố bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút- | Phổ bò Bún thịt 
Tgiờ Bánh phở 200g Bún 250g 
Thịt bò 50g Thịt lợn nạc 50g 
Dầu ăn/nước béo 5g Dầu ăn/nước béo 5g 
Glucid: 65g Glucid: 64g 
9gờ Qưít 1 quả 120g Cam 1/2 quả 120g 
Gluoid: 11g Gludid: 10,5g 
11gờ30phứt | Cơm, cá kho, rau muống xào, Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng 
canh cải cúc xào, canh cải cúc 
1 bát cơm đây và 1 lưng bátcơm | 1 bátcơm đẩy và 1 lưng bát cơn 
(gạo tế 125g) (gạo tế 125g) 
Cá kho (cá trắm cỏ 100g) Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 75g) 
Rau muống xào Mướp đắng xào 
(rau muống 150g, dầu ăn 10g) (mướp đắng 150g, dầu ăn 10g) 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) Canh cải cúc (cải cúc 150g) 
Gludid: 102g Gludd: 103g 
16 giờ Qưít 1 quả 120g Cam 1/2 quả 120g 
Glucid: 11g Glucid: 10g 
19gờ Cơm, thịt lợn rim, su hào xào, Cơm, thịt lợn rán, bắp cải luộc 
canh rau ngót 1 bát cơm đây và 1 lưng bátcơn 
1 bát cơm đầy và 1 lưngbátcơm | (gạo tế 125g) 
(gạo tế 125g) Thịt lợn rán (thịt lợn nạc 75g, 
Thịt lợn rim (thịt lợn nạc 75g) dầu ăn 108) 
Su hào xào (su hào 200g, Bắp cải luộc (bắp cải 250g) 
dầu ăn 10g) 
Canh rau ngót (rau ngót 50g) 
Gluoid: 110g Glucid: 109g 
2lgờ | Sữatươikhông đường250ml | Sữatươikhông đường 250ml 
30 phút Gluoid: 12g Glucid: 12g 











Năng lượng: 2.051 kcal, 
Protein 94g, lipid: 49g, 
Glucid: 309g 





Năng lượng: 2.032kcal, 
Protein 82g, lipid: 52g, 
Glucid: 309g 





73 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 2.000kcal (miền Trung) 
Số bữa: 5-6 bữa 






































Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Mì Quảng: 1 xuất Bún cá 
Tgiờ Bánh phở 160g, thịt lợn nạc 30g, Bún 200g 
giò lụa 15g, tôm đồng 15g, Cá 50g 
bánh phồng tôm 20g, dầu thực vật5g, | Dầu ăn/nước béo 5g 
rau các loại, nước chấm 
Glucid: 60g Glucid: 52g 
9giờ Chuối tiêu 1/2 quả 50g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 11g Glucid: 12g 
11 gờ30 phút | Cơm, cá lóc kho, măng xào, Cơm, mướp đắng nhồi thịt, 
canh bí đao canh rau 
1 bát đầy cơm và 1 lưng bátcơn |  1bátcơm đầy và 1 lưng bátcơm 
(gạo té 1250) (gạo tẻ 125g) 
Cá lóc 80g, dâu thực vật 2g Mướp đắng nhồi thịt 
Măng xào (măng 100g, (mướp đắng 200g, dầu ăn 5g, 
dầu ăn 5g) thịtlợn nạc 100g) 
Bí xanh 100g, thịt lợn 5g Canh rau (rau 100g) 
Glucid: 106g Glucid: 109g 
16 giờ Chuối tiêu 1/2 quả 50g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid 11g Glucid: 12g 
19 gờ Cơm, thịt heo xào đậu que, Cơm, sườn lợn rán, rau 
canh cải xanh muống luộc 
1 bát căm đầy và 1 lưng bátcơm | 1 bátcơm đầy và 1 lưng bát cơm 
(gạo té 1250) (gạo tẻ 125g) 
Thịt lợn nạc 75g, dầu ăn 5g, Sườn lợn rán (sườn lợn bỏ 
đậu que 125g xương 100g, dâu ăn 10g) 
Cải xanh 50g, thịt lợn nạc 5g Rau muống luộc 
Glucid: 113g (rau muống 2000) 
Gluơid: 100g 
21 giờ Sữa tươi không đường 250ml Sữa tươi không đường 200ml 
30 phút Glucid: 12g Glucid: 9g 
Năng lượng: 2.016 kcal, Năng lượng: 2.041kcal, 
Protein 93g, lipid: 44g, Protein 85g, lipid: 56g, 
Glucid: 313g Glucid: 288g 
74 


hftps://tieulun.hopto.org 





Thực đơn 2.000kcal (miền Nam) 
Số bữa: 5-6 bữa 























Giờ ăn Thứ 2, 4, 6 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật 
6 giờ 30 phút - | Hủ tiếu Nam Vang Bún cá 
Tgiờ Bánh phở 110g Bún 200g 
Thịt heo nạc 50g, gan heo 20g, tim | Cá chép 50g, 
heo 15g, tôm đồng 15g Giò lụa 20g, mắm tôm, dầu ăn 5g, 
Dầu ăn 5g/nước béo 5g, nước súp, | gia vị 
rau các loại 
Glucid: 64g Glucid: 57g 
9giờ Cam 1/2 quả 125g Xoài chín 1 miếng 75g 
Glucid: 10,5g Gludid: 12g 
11gờ30 phút | Cơm, thịt lợn luộc, mướp đắng | Cơm, thịt bò xào hành tây, 
xào, canh cải cúc canh chua tép 
1 bát cơm đây và 1 lưng bátcơm | 1 bátcơm đẩy và 1 lưng bát cơm 
(gạo tế 125g) (gạo tế 125g) 
Thịt lợn luộc (thịt lợn nạc 750g) Thịt bò 75g, hành tây 70g, 
Mướp đắng xào (mướp đắng 150g, | dầu ăn 5g 
10g dầu ăn) Canh chua tép (tép gạo 4g, 
Canh cải cúc (cải cúc 150g) cà chua 20g, dọc mùng, đậu bắp, 
giá đậu xanh, quả me, gia vị) 
Glucid: 103g Glucid: 104g 
16 giờ Cam 1/2 quả 125g Xoài chín 1 miếng 75g 
Gludid: 10,5g Gludid: 12g 
19 gờ Cơm, thịt lợn rán, bắp cảiluộc | Cơm, thịt gà xào sả ớt, 
1 bát cơm đây và 1 lưng bátcơm | canh khoai từ, măng xào 
(gạo tẻ 125g) 1 bát cơm đầy và 1 lưng bát cm 
Thịt lợn rán (hit lợn nạc 75g, (gạo tế 125g) 
dầu ăn 10g) Thịt gà 75g, sả ớt 
Bắp cải luộc (bắp cải 250g) Canh khoai từ (củ từ 40g, 
thịt heo nạc 5g, rau thơm...) 
Giucid: 109g Măng tre 60g, dầu ăn 5g) 
Glucid: 106g 
21 gờ Sữa tươi không đường 250ml Sữa tươi không đường 250ml 
30 phút Gludid: 12g Gludid: 12g 











Năng lượng: 2.032 kcal, 
Protein 82g, lipid: 52g, 
Glucid: 309g 





Năng lượng: 2.022kcal, 
Protein 87g, lipid: 52g, 
Glucid: 303g 





5 


hftps://tieulun.hopto.org 





VẬN ĐỘNG THỂ LỰC 


Lợi ích của vận động thể lực trong phòng 
và chữa bệnh ĐTĐ 


Kiểm soát đường máu 


Vận động thể lực có tác dụng làm giảm đường 
máu thông qua việc tăng thu nhận đường gÌlucose 
vào cơ từ 7-20 lần, giảm sản xuất đường từ gan 
22% tùy thuộc vào mức độ và thời gian vận động'. 


Bỏdo uệ tim - mạch 


Tình trạng bệnh tật và tỷ lệ tử vong cao của 
bệnh nhân ĐTĐ bởi sự đóng góp của các bệnh 
mạch vành tim, tai biến mạch máu não, bệnh 
mạch máu ngoại biên do có sự gia tăng xở vữa 
mạch máu. Sự đề kháng Insulin, tăng huyết áp, 
béo bụng, tăng triglycerid máu, giảm HDL 
cholesterol, tăng acid béo tự do là những yếu tố 
nguy cơ liên quan mạnh nhất tới bệnh tim - mạch. 


1. Eriksson dj., Taimela 8., Koivisto V.A.: Exercise 
and the Metabolic Syndrome. Diabetologra, 1997, 40, 
p.125-135. 


6 


hftps://tieulun.hopto.org 


Vận động thể lực giúp làm giảm huyết áp tâm thu 
11mmHg, giảm huyết áp tâm trương 8mmHg. 
Những người thường xuyên vận động thể lực làm 
tăng lượng HDL cholesterol lên 13%, tăng tiêu 
thụ acid béo tự do từ 27% lên 47%, dù rằng cân 
nặng chỉ giảm đi chút ít (1kg)'. 

Lợi ích uề mặt tâm lý 

Vận động thể lực còn có tác dụng làm giảm lo âu, 
cải thiện trạng thái tâm lý, tăng cảm giác tự trọng 
và cảm giác thoải mái, tăng chất lượng cuộc sống. 


Nguy cơ của vận động thể lực 


Tuy nhiên, vận động thể lực không phải lúc 
nào cũng chỉ đem đến toàn lợi ích, trên thực tế 
vận động thể lực có thể có những tác động có hại 
lên hệ tim - mạch, xương khớp... Những tác động 
có hại này sẽ được hạn chế nếu như bệnh nhân 
được khám, đánh giá các chống chỉ định trước khi 
bắt đầu luyện tập thể lực như là một phương 
pháp điều trị. 

Những tác động có hại có thể xảy ra hhi 
luyện tập thể lực 

Lên hệ tim - mạch: 


- Rối loạn nhịp tim do thiếu máu cơ tim. 


1. Eriksson dJ., Taimela S., Koivilsto V.A: #xercise 
and the Metabolic Syndrome. Diabetologia, 1997, 40, 
p.125-1385. 


tt 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Huyết áp tăng quá cao hoặc hạ quá thấp khi tập. 
- Giảm huyết áp khi thay đổi tư thế cơ thể. 
Lên mạch máu nhỏ: 

- Chảy máu võng mạc mắt. 

- Tăng bài xuất chất đạm qua nước tiểu. 

Lên chuyển hóa: 

- Làm tăng thêm đường máu và tạo thể ceton. 
- Hạ đường máu ở người đang dùng thuốc. 
Lên hệ cơ - xương: 

- Loét bàn chân. 

- Chấn thương cơ và xương. 

- Bệnh khớp. 

- Chấn thương mắt. 


Đánh giá bệnh nhân trước khi chỉ định 
tập thể dục 


Trước khi lên kế hoạch tập thể dục, bệnh nhân 
cần được khám xét đầy đủ nhằm đánh giá các 
nguy cơ có thể xảy ra cho tim - mạch, mắt, thận, 
thần kinh, chân. 

Đánh giá hệ tim - mạch 

Bệnh nhân ĐTĐ tập thể dục ở mức độ trung 
bình (nhịp tim đạt đến mức 55-70% nhịp tim tối 
đa) và tập ở cường độ cao (nhịp tìm đạt mức > 70% 
nhịp tim tối đa) có nguy cơ bệnh tim - mạch nếu 
có một trong các yếu tố sau: 

- Trên 3ð tuổi. 


78 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Trên 2ð tuổi nhưng đã mắc bệnh: 
+ ĐT týp 2 trên 10 năm. 
+ ĐT týp 1 trên 15 năm. 
- Có yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành. 
- Có biểu hiện bệnh vi mạch. 
- Có biểu hiện bệnh mạch ngoại biên. 
- Có biểu hiện bệnh thần kinh tự động. 
Bệnh mạch ngoại biên 
Có triệu chứng thiếu máu từng lúc khi đi (đau 
bắp chân khi đi, khi nghỉ hết đau), cảm giác lạnh 
bàn chân, không sờ thấy mạch ở chân, teo da và tổ 
chức dưới da, rụng lông. 
Bệnh uõng mạc mắt 
Nếu có bệnh võng mạc tăng sinh, nguy cơ chảy 
máu đáy mắt, bong võng mạc rất lớn nếu bệnh 
nhân thực hiện tập thể thao đòi hỏi nhiều cố gắng 
và thực hiện trong khoảng thời gian kéo dài. 


Bệnh thận do ĐTĐ 


Tập thể dục mức độ nhẹ đến trung bình không 
làm nặng lên bệnh lý thận do ĐTĐ mặc dù làm 
tăng tiết chất đạm qua nước tiểu. Không áp dụng 
chế độ tập thể dục cường độ cao và kéo dài cho 
người có bệnh lý thận ĐTĐ'. 


1. Mogensen CH. Nephropathy: Eariy. In: Deulin d”., 
Schneider S., edtfors. Handboobh oƒ Exercise in Diabetes. 
SA: American Diabetes Associafion; 2002, p.433-444. 


79 


hftps://tieulun.hopto.org 


Thực hiện vận động thể lực 

Tựa chọn hình thức tập 

Tùy theo sở thích, mỗi người nên chọn cho 
mình một vài môn thể thao yêu thích cùng với 
bạn bè hoặc người thân để tránh nhàm chán. Tập 
đều các khối cơ trong thời gian đủ dài để tạo điều 
kiện cho sự giảm cân. 

Các môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, chạy, 
đi xe đạp, ten1s, khiêu vũ... được ưu tiên lựa chọn 
vì ít nguy cơ sang chấn, tổn thương tim, mắt và ít 
biến động quá nhiều về đường máu, huyết áp. 

Ngược lại các môn thể thao đòi hỏi nhiều cố 
gắng như cử tạ, đua xe đạp, lặn... tuy có ưu điểm 
cải thiện chuyển hóa mỡ tốt song đòi hỏi bệnh 
nhân cần được tư vấn rất kỹ bởi các chuyên gia về 
thể dục cũng như bác sĩ chuyên khoa ĐTĐ vì 
những nguy cơ đến sức khỏe đã nêu ở trên. 

Tần suất luyện tập 

Tần suất luyện tập tùy thuộc vào cường độ và 
thời gian luyện tập. Nếu mỗi lần tập ít thời gian 
cần tập nhiều lần trong tuần để có tác dụng. Nếu 
tập với cường độ cao thì thời gian mỗi lần tập rút 
ngắn lại để tránh mỏi mệt. Đường máu được cải 
thiện sau luyện tập kéo dài từ 12-72 giờ, do đó 
giữa các lần tập không nên cách quãng quá 72 
giờ. Thông thường luyện tập rất có hiệu quả nếu 
tập 5 lần/tuần. Bệnh nhân tiêm insulin nên tập 


tất cả các ngày trong tuần để tránh biến động liều 


80 


hftps://tieulun.hopto.org 


insulin và lượng thức ăn cần đưa vào. Bệnh nhân 
béo phì nên tập 6-7 lần/tuần để tạo điều kiện cho 
giảm cân. Cùng một lượng tiêu hao calo, tập 
nhiều lần với thời gian ngắn có lợi hơn tập ít lần 
với thời gian dài. 

Cường độ tập 

Tập cường độ cao làm gia tăng nguy cơ tim - 
mạch và chấn thương, nhất là bệnh nhân ĐTĐ 
thường ở lứa tuổi khá cao. Do vậy, chỉ nên đặt 
mức tập từ nhẹ đến trung bình. 

Xác định cường độ tập theo nhịp tim tối đa 
theo công thức sau: 

- Tập nhẹ: nhịp tim đạt 35-54% nhịp tim tối đa. 

- Tập trung bình: nhịp tim đạt 55-69% nhịp 
tim tối đa. 

- Tập nặng: nhịp tim đạt 70-89% nhịp tim tối đa. 

- Tập rất nặng: nhịp tim đạt 90% nhịp tim tối đa. 


Nhịp tim tối đa = 220 - tuổi (năm) 


Ví dụ một người 50 tuổi nhịp tim tối đa là 220 - 
ð0 = 170 lần/phút. Nếu tập ở mức 60% nhịp tim 
tối đa thì nhịp tim người đó trong lúc tập là 102 
lân/phút. 

Các hoạt động được coI là vận động nhẹ như: đi 
bộ, làm vườn nhẹ nhàng, khiêu vũ không có tính 
thi đấu. 

Các vận động có cường độ trung bình như: đi bộ 
nhanh, đi xe đạp chậm, tenmis đôi, chạy, bơi. 


81 


hftps://tieulun.hopto.org 


Thời gian tập 

Cần phải cân bằng lợi ích/nguy cơ khi chỉ định 
tập thể dục. Thời gian quá ngắn không đạt được 
hiệu quả cần thiết, trong khi tập nặng có thể có 
những nguy cơ lên hệ cơ - xương và tim - mạch... 
Với đa số mọi người, tập 30 phút/ngày vào hầu hết 
các ngày trong tuần với mức độ tập trung bình là 
hợp lý nhất. Nếu tập ở mức 55-79% nhịp tim tối 
đa chỉ nên kéo dài trong vòng 20-60 phút. Thời 
gian tập càng dài, đường máu càng giảm nhiều. 

Giờ tập 

Tùy theo sự thuận tiện, nhưng bệnh nhân 
dùng thuốc hạ đường huyết không nên tập khi 
đang ở thời điểm thuốc có nồng độ cao trong máu 
vì dễ gây hạ đường máu (ví dụ 2-4 giờ sau khi 
tiêm Insulin tác dụng nhanh hoặc 4-8 giờ sau khi 
tiêm 1nsulin tác dụng trung bình). Tập sau ăn 5-8 
giờ làm giảm đường máu nhiều hơn tập lúc đói. 

Cách tập 

Nếu bệnh nhân mới bắt đầu tập, chỉ nên tập 
nhẹ nhàng trong vòng 10-15 phút với 3 lần/tuần 
hoặc 5 ngày/tuần để cho hệ tim mạch và cơ bắp 
thích ứng dần. Tùy vào sức khỏe từng người, tùy 
vào sức chịu đựng, thời gian tập được tăng dần 
lên cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra. 

Mỗi buổi tập phải tăng theo quy trình tập 3 bước: 

- Khởi động làm “ấm” cơ thể: tránh cho tim 


phải tăng nhịp quá đột ngột, bảo vệ hệ cơ - xương 


32 


hftps://tieulun.hopto.org 


khỏi bị chấn thương. Khởi động làm ấm cơ thể 
nhằm đưa nhịp tim tăng lên khoảng 20 nhịp so 
với nhịp tim khi nghỉ. 

- Giai đoạn vận động tích cực: nhịp tim tăng 
dần lên theo mục tiêu (từ 55-69% mức nhịp tim 
tối đa). 

- Giai đoạn làm “nguội” cơ thể: diễn ra 5-10 phút 
trước khi nghỉ hoàn toàn, nhịp tìm trên mức nhịp 
tim khi nghỉ từ 10-15 nhịp. Vận động nhẹ nhàng 
trước khi nghỉ tránh cho tụt huyết áp sau tập. 

Tự giám sát đường máu và ceton niệu giúp ích 
rất nhiều cho tập thể dục được an toàn. 

Tránh tập thể dục nếu: 

- Đường máu lúc đói >13,9mmol/l (œ 250mg/dÌ). 

- Có ceton trong nước tiểu. 

Thận trọng nếu: 

- Đường máu >16,7mmol/l (= 300mg/dÌ). 

- Không có ceton trong nước tiểu. 

Ăn ít chất bột đường nếu đường máu 
< 5,5mmol/] (<100mg/dl). 

Đo đường máu trước và sau khi tập có lợi ích: 

- Xác định sự thay đổi liều insulin và lượng 
thức ăn cần thiết. 

- Nhận biết được sự thay đổi đường huyết do 
các điều kiện vận động khác nhau đem lại. 

Lưu ý: 

Tập thể dục nếu kèhông được thực hiện đúng 
cách, đúng thời gian có thể dẫn đến tác động xấu 


83 


hftps://tieulun.hopto.org 


cho sức khỏe, vì vậy, bác sĩ và bệnh nhân cần 
nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lên kế hoạch tập. 

Những người quá già, có bệnh nặng (suy tim, 
suy thận, suy hô hấp...), không có kiến thức điều 
chỉnh đường máu, ăn uống theo sự thay đổi của 
vận động thể lực không nên tập thể dục. Tuy 
nhiên, những người này không nên để nằm lâu, 
mỗi khi có điều kiện nên để ở tư thế ngồi. 

Người tập thể dục cần biết rằng những tác 
động có lợi lên chuyển hóa đường như giảm đường 
máu, giảm đề kháng insulin chỉ thể hiện rõ sau 
nhiều tuần tập, khối cơ bắp phát triển sau 6 tuần 
tập, nhưng hệ tim mạch cần tới 10-12 tuần để 
thích ứng. Người già và người béo phì cần khoảng 
thời gian lâu hơn. Và một điều quan trọng khác 
tất cả lợi ích do tập thể dục đem lại sẽ mất ngay 
lập tức khi ngừng tập. 


Bảng 4: Ước lượng tiêu thụ calo 
cho một số hoạt động thể lực 






































Hoạt động thể lực Số calo tiêu thụ!giờ 

Trọng lượng cơ thể 46kg | 55kg | 68kg | 82kg 
Đi bộ 3,2km/giờ 115 | 137 | 170 | 205 
Đi bộ 4,8km/giờ 161 192 238 287 
Đi bộ 6,5km/giờ 184 200 272 328 
Chạy 8km/giờ 368 | 440 | 544 | 656 
Chạy 9,6km/giờ 460 | 550 | 680 | 820 
ĐI xe đạp trong nhà: nhẹ 253 302 374 451 
ĐI xe đạp trong nhà: vừa 322 385 476 574 














34 


hftps://tieulun.hopto.org 






























































Hoạt động thể lực Số calo tiêu thụ/giờ 
Trọng lượng cơ thể 46kg | 55kg | 68kg | 82kg 
Đi xe đạp trong nhà: nặng 483 B77 714 861 
Tập yoga 184 | 220 | 272 | 328 
kKhhiêu vũ thường 1⁄4 222 264 318 
Thể dục nhịp điệu 315 | 357 | 420 | 488 
Bơi tự do vừa/nhẹ 368 | 440 | 544 | 656 
Bơi ếch 460 550 680 820 
Bơi bướm 506 605 748 902 
Tenis đơn 368 440 544 656 
Temis đôi 276 330 408 492 
Chơi golf 207 24/7 306 369 
Đi xe đạp 16km/giờ 276 | 300 | 408 | 492 
85 


https://tieulun.hopto.org 


THUỐC UỐNG ĐIỀU TRỊ 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Thuốc làm chậm hấp thu đường gÏucose: 
ức chế hấp thu đường, làm giảm đường máu sau 
khi ăn. 

Uu điểm: không gây hạ đường huyết. Có lợi khi 
chế độ ăn có nhiều tỉnh bột. 

Bất lợi: giảm đường máu không nhiều, giới hạn 
vào sau bữa ăn. 

Chỉ định: tăng nhẹ đường máu sau ăn với điều 
trị bằng chế độ ăn. 

- Acarbose (Glucobay ð0/100mg) 50 - 200mg x 
3 lần/ngày. 

- Voglibose (Basen 0,2mg/0,3mg) 0,2mg - 0,3mg x 
3 lần/ngày. 

- Guar ðg x 1-3 lần/ngày (với 1/4 lít nước lạnh). 

Tác dụng phụ: cảm giác đầy bụng, buồn nôn, 
chướng bụng, đầy hơi, cảm giác mót đi ngoài, ỉa chảy. 

Bắt đầu với liều nhỏ, tăng dần liều tuỳ theo tác 
dụng phụ. Cả hai thuốc trên cần phải uống ngay 
trước bữa ăn. 

Nhóm Biguanid: ức chế hấp thu glucose và 


86 


hftps://tieulun.hopto.org 


tân tạo đường, tạo điều kiện cho việc thâm nhập 
ølucose vào tế bào cơ. 

Uu điểm: không có nguy cơ hạ đường huyết, do 
vậy không gây kích thích ăn nhiều. 

Nhược điểm: tác dụng giảm đường máu kém 
hơn nhóm sulfamid hạ đường máu, có chống chỉ 
định chặt chẽ, chỉ có metformin được dùng để điều 
trị hiện nay. Thận trọng với người trên 70 tuổi. 

Liêu lượng: Bắt đầu với liều 500mg trong bữa 
ăn tối, tăng dần liều sau 1-2 tuần, liều tối đa 
2.500mgi/ngày. 

Các thuốc hiện có trên thị trường: 

- Glucophage viên 500mg/850mg/1.000mg. 

- Glyfor viên 500mg/850mg. 

- Daimit viên 500mg. 

- Điofor viên 500/850mg. 

Túc dụng phụ: rối loạn tiêu hoá, nhiễm toan 
lactie nếu không lưu ý đến chống chỉ định. 

Chống chỉ định: ĐTĐ týp 1, nhiễm toan ceton, 
thiếu oxy tổ chức ngoại biên, nhiễm khuẩn, suy 
thận (creatinine máu > 1,ðmg/dl = 132mmol/l), rối 
loạn chức năng gan, lạm dụng rượu, có thai, chế 
độ ăn ít calo (để giảm cân), ngay trước và sau 
phẫu thuật. 

Metformin tốt cho người ĐT týp 9 thừa cân 

Metformin có tác dụng vượt trội so với các 
nhóm thuốc điều trị ĐTĐ týp 2 khác ở bệnh nhân 
thừa cân (UKPDS 34). 


87 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nhằm đánh giá tác dụng của metformin có lợi 
ích hay nguy cơ gì trong điều trị bệnh ĐTĐ týp 2, 
1.704 bệnh nhân ĐT thừa cân mới được chẩn 
đoán vào các nhóm sau: 

1. Nhóm điều trị thường quy (chỉ dùng đơn 
thuần chế độ ăn) 411 bệnh nhân. 

2. Nhóm điều trị bằng metformin 342 bệnh nhân. 

3. Nhóm điều trị tích cực 951 bệnh nhân. 
Trong số này được chia tiếp vào các nhóm: 

- Dùng chlorpropramid 265 bệnh nhân. 

- Dùng glibenclamid 277 bệnh nhân. 

- Tiêm 1nsulin 409 bệnh nhân. 

Kết quả: 

Bệnh nhân dùng metformin giảm được các 
nguy cơ so với nhóm điều trị thường quy: 

- Giảm 30% nguy cơ biến chứng ĐTĐ. 

- Giảm 42% nguy cơ tử vong liên quan đến ĐT. 

- Giảm 36% nguy cơ tử vong các loại. 

Kể cả khi so sánh với những bệnh nhân được 
xếp vào nhóm điều trị tích cực, metformin vẫn tỏ 
ra có tác dụng tốt đối với việc làm giảm biến 
chứng cũng như tử vong. 

Về phương diện kiểm soát đường máu: 

- Sau 3 năm: đường máu khi đói trở nên 
tăng cao hơn một cách rõ ràng cho hầu hết các 
nhóm thuốc. 

- Sau 6 năm: đường máu lúc đói tăng cao hơn ở 


nhóm dùng metformn so với nhóm dùng 1nsulin. 


88 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Đau 9 năm: đường máu lúc đói trung bình 
nhóm dùng metformIin tương đương như nhóm 
dùng chế độ ăn đơn thuần. 

- Chỉ duy nhất insulin giúp duy trì được mức 
đường máu khi đói tốt sau 12-15 năm điều trị. 

Kết luận: 

- Điều trị bằng metformin cho người mắc ĐTĐ 
týp 2 thừa cân có thể có lợi hơn các thuốc khác về 
phương diện giảm nguy cơ biến chứng và tử vong. 

- Chỉ có i„sulin giúp kiểm soát đường máu tốt 
về lâu dài. 

Sulfamid hạ đường huyết (sulfonyl - ure: 
Bảng 5): làm tăng tiết insulin nếu chức năng còn 
lại của tế bào bêta tụy còn được duy trì. 

Ưu điểm: giảm đường máu mạnh hơn các loại 
thuốc uống khác. 

Nhược điểm: gây hạ đường máu (nhất là ở bệnh 
nhân gầy, có nhiều bệnh lý phối hợp và có tuổi) 
do vậy thuốc cần phải tăng liều từ từ (từ 7-15 
ngày điều chỉnh liều/lần); thuốc làm tăng cảm 
giác thèm ăn do đó thường gây tăng cân. Cần 
phải lưu ý đến tương tác với nhiều thuốc khác 
(xem Bảng 6). 


39 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bỏng ð: Sulƒfamid hạ đường máu 





























Thời gian | Liêu tối  — 
R se Ệ Liều hàng 
Thuốc bán hủy | đa duy này 
(giờ) nhất 

Glibenclamid 7mg 1,75-15mg 
(Daonil viên 1,25/5mg; s 
Hemi- Daomil 2,5mg; 
Maninil 1,75/3,5/5mg) 
Glyburid § 10mg 2,5-20mg 
Glibornurid 
(Glutril viên 25mg) k SH tốp nHIP 
Glimepirid (Amaryl 
viên 1/2/3/4mg) GP, (IẾNNg THỐNG 
km Giới ~12 |20mg  |5-20mg 
(Ozidia 5/10mg) 
Gliclazid 
(Diamicron 80mg) J2 160mg 40-320mg 
Gliclazid 120mg 30-120mg 
(Diamicron MR30mg) 
like 4-6 __ | 1.000 mg | 500-2.000mg 
(Dolipol 500mg) 

















Liều lượng tăng dần sau khi đã kiểm soát 


chặt chẽ đường máu. Khi dùng liều cao: 2/3 liều 


` : z "` ` + "` ^“ 
vào buổi sáng; 1/3 liểzu vào buối chiếu. Uống 


trước bữa ăn. 


Túc dụng phụ: hạ đường huyết, rối loạn tiêu 


hoá, dị ứng, kém dung nạp với rượu, tăng men 


gan, thay đổi công thức máu (giảm bạch cầu, giảm 


tiểu cầu). 


90 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chống chỉ định: ĐTĐ týp 1, nhiễm toan ceton, 
suy gan và suy thận nặng, có thai, dị ứng với 
sulfony] - ure. 


Bảng 6: Tương tác thuốc 


của suÌƒamid hạ đường máu 











Tăng tác dụng Giảm tác dụng 
(làm giảm đường máu) (làm tăng đường máu) 
Chẹn bêta giao cảm, clofibrat, | Thiazid, glucocorticoid, 
aspirin, chống đông hormon, tuyến giáp, estrogen, 
coumarin, rượu, ranitidin, progesteron, dẫn chất 
phenylbutazon, reserpin, nIcotInIC. 


clonidin, sulfamid. 











Chỉ định 


Đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành khi 
chế độ ăn không kiểm soát được đường huyết. 


Thuốc kích thích tiết insulin không thuộc 
nhóm sulfamid 


Ưu điểm: tác dụng nhanh, làm giảm đường 
máu sau khi ăn, ít bị hạ đường huyết. 

Nhược điểm: làm giảm HbA1c tương đương nhóm 
sulfamid trong khi giá thành điều trị đắt hơn. 

Thuốc hiện có: repaglinid (NÑovonorm) viên 
0,5/2mg. Liều khởi đầu 0,ðmg x 3 lần, uống trước 
3 bữa ăn, liều tối đa 16mg/ngày. 

Nhóm thiazolidinediones: cải thiện việc kiểm 


soát đường huyết bằng cách tăng sự nhạy cảm với 


91 


hftps://tieulun.hopto.org 


Insulin tại các cơ quan đích, thuốc không làm 
tăng tiết insulin. 

Uu điểm: trực tiếp làm giảm đề kháng insulin, 
có thể uống 1 lần trong ngày và không phụ thuộc 
vào bữa ăn; có thể phối hợp với sulfamid, 
metformin hoặc đơn trị liệu. 

Nhược điểm: đường máu không giảm nhanh tác 
dụng phụ ở giữ nước, phù, nguy cơ loãng xương. 

Liều lượng: 

- Rosiglitazon maleate (Avandia) 4-8mg/ngày. 

- Pioglitazon (P1oz, Ploglite) 15-45mg/ngày. 

Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc và thành 
phần của thuốc; có thai và cho con bú; bệnh gan 
(lâm sàng, xét nghiệm men gan tăng gấp 2,5 lần 
giá trị bình thường), suy tim. 


Thuốc ức chế men DPP-IV 


GLP-1 được tiết ra bởi tế bào L ở ruột và GUP-1 
có khả năng điều chỉnh đường máu thông qua 
nhiều cơ chế khác nhau: 

- GLP-1 kích thích tiết insulin tác động bởi 
glucose. 

- GUP-1 ức chế tiết glucagon thái quá. 

- GLP-1 làm chậm sự tống thức ăn khỏi dạ dày 
và tạo cảm giác no. 

Trong cơ thể người, GLP-1 bị mất tác dụng rất 
nhanh bởi men DPP-IV. Mọi nỗ lực tạo thuốc mới 
nhằm vào 2 hướng: ức chế hoạt tính men DPP-IV; 


92 


hftps://tieulun.hopto.org 


và tạo ra chất giống GLP-1 nhưng kéo dài được 
thời gian tác dụng (Victoza và Byetta). 

Có một số thuốc đang được lưu hành: 
sItagliptin, vildaglhipiin, saxagliptim, lnaghptin. 
Các thuốc này đều dùng theo đường uống và có 
tác dụng ức chế men DPP-IV nên làm tăng lượng 
GLP-1 có sẵn trong cơ thể. 

Theo kết quả các thử nghiệm đã được tiến 
hành, thuốc làm giảm được HbAlc từ 0,5-0,9% 
khi dùng đơn độc hoặc phối hợp với metformin 
hoặc sulphonylurea hạ đường huyết. 

Thuốc không làm tăng cân hoặc giảm cân. Tác 
dụng phụ chủ yếu là đau đầu, buồn nôn và nôn. 
Ngoài ra, thuốc còn có tác động lên hệ miễn dịch tạo 
thuận lợi cho viêm đường hô hấp trên, viêm họng. 

Không được dùng nhóm thuốc này cho bệnh 
nhân mắc tiểu đường týp 1. 

Vì là nhóm thuốc rất mới (dùng từ 17-10-2006) 
nên những tác động dài hạn (cả tốt và xấu) vẫn 
còn phải được theo dõi thêm. 


93 


hftps://tieulun.hopto.org 


BYETTA - MỘT LOẠI THUỐC MỚI 
ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 


Byetta (exenatide = exendin-4) được chiết xuất 
từ nước bọt một loại thằn lằn độc ở Nam Mỹ có tác 
dụng giống incretin do ruột tiết ra tác động đến 
tụy kích thích tiết insulin, làm chậm hoạt động 
của ruột. Do đó, Byetta làm giảm đường máu và 
có thể dùng kèm theo các thuốc hạ đường máu 
khác như nhóm sulfonylurea, nhóm metformin. 
Giống như các loại thuốc trị bệnh đái tháo đường 
trước đây, Byetta không chữa bhỏi được bệnh đái 
tháo đường, ĐByetta chỉ tạo thêm một lựa chọn 
khác cho bệnh nhân khi những thuốc trước đây tỏ 
ra mất tác dụng. 

Không dùng được Byetta trong trường hợp mắc 
đái tháo đường týp 1 (vì tụy không còn tiết insulin 
nữa); vì Byetta thải chủ yếu qua thận nên nếu 
bệnh nhân suy thận nặng (mức lọc cầu thận 
< 30ml/phút) cũng không được sử dụng loại thuốc 
này. Ngoài ra, nếu bị mẫn cảm với thuốc hoặc bị 
bệnh đường ruột nghiêm trọng cũng không thể 
dùng Byetta. 


94 


hftps://tieulun.hopto.org 


Tác dụng phụ chủ yếu của thuốc là buồn nôn, 
nôn, đi ngoài. Các tác dụng phụ khác ít gặp hơn 
bao gồm chóng mặt, đau đầu, yếu cơ, phù, chán 
ăn, trào ngược dạ dày, thực quản. 


Byetta được dùng như thế nào? 


Tiêm dưới da ngày 2 lần trước bữa ăn sáng và 
chiều 5mcg/lần ít nhất 60 phút trước ăn. Sau một 
tháng, nếu đường máu chưa đạt được mức yêu 
cầu, có thể tăng liều lên gấp đôi (10mcgilần). 
Không dùng cho trẻ em. 

Chí phí điều trị một ống Byetta loại 
10mcg/0,04 - 2,4m] đủ cho 60 liều dùng trong 1 
tháng có giá 225,99 đôla Mỹ sản phẩm của 
Amylnn Pharmaceutlcals, Inc., and B]i Lñly and 
Co. (tham khảo trên website: drugstor.com). 


Một số công trình nghiên cứu về Byetta 


Một nghiên cứu đánh giá 336 bệnh nhân dùng 
metformin và Byetta hoặc giả dược (placebo) trong 
30 tuần. Với những bệnh nhân có HbAlc > 7% khi 
trước nghiên cứu: 32% bệnh nhân ở nhóm dùng ð 
microgram tiêm 2 lần/ngày và 46% bệnh nhân 
dùng 10 microgram tiêm 2 lần/ngày đạt được mốc 
HbAIlc 7%. Trong khi nhóm dùng giả dược chỉ đạt 
được mức đường máu tốt ở 13% trường hợp. Bệnh 
nhân dùng Byetta cũng ghi nhận giảm cân dần 
dần và phụ thuộc liều Byetta được dùng. Nhóm 


95 


hftps://tieulun.hopto.org 


nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng bị hạ đường 
huyết nhẹ và trung bình tương đương giữa các 
nhóm nghiên cứu. 

Một nghiên cứu khác đánh giá 733 bệnh nhân 
Byetta trong 30 tuần kết hợp với metformin và 
sulfonylurea. 27% bệnh nhân tiêm 5 microgram 
Byetta 2 lần/ngày và 34% bệnh nhân tiêm 
10 microgram tiêm 2 lần/ngày đạt được mức 
HbAlc < 7%. Trong nhóm bệnh nhân dùng giả 
dược, chỉ có 9% bệnh nhân đạt được mức HbAlc < 
7%. Ở nhóm bệnh nhân dùng Byetta, cũng thấy 
giảm trung bình 1,6kg. 


96 


hftps://tieulun.hopto.org 


GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐIỀU TRỊ 
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 


Tiểu đường týp 1 đặc trưng bởi sự thiếu hụt 
insulin tuyệt đối do chính hệ miễn dịch của cơ thể 
phá hủy tế bào bêta tiết insulin của tụy. 

Cho đến nay, vẫn chưa thể chữa khỏi hẳn bệnh 
tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường týp 1 cần phải 
tiêm Insulin thay thế từ bên ngoài 3-4 lần trong 
ngày để duy trì mức đường máu trong vùng an 
toàn. Kiểm soát đường máu thường xuyên nhằm 
giữ đường máu càng gần mức bình thường giúp 
tránh các biến chứng. 

Tiểu đường týp 2 thường kiểm soát đường máu 
được giai đoạn đầu bằng chế độ ăn hợp lý, tập thể 
dục và thuốc uống. Ở giai đoạn sau, bệnh tiểu 
đường týp 2 thường tiến triển đến giai đoạn cần 
tiêm thêm Insulin (thậm chí là biện pháp duy 
nhất giúp kiểm soát được đường máu tốt). 

Từ lâu, mơ ước điều trị khỏi bệnh tiểu đường 
luôn được các nhà khoa học nung nấu và nghiên 
cứu. Việc tạo ra các tế bào bêta sản suất insulin 
thay thế các tế bào bêta đã chết bằng các biện 


97 


hftps://tieulun.hopto.org 


pháp khác nhau đã được tiến hành và ngày càng 
hoàn thiện. 

Hiện tại, có 3 giải pháp thay thế gồm ghép 
toàn bộ tụy; ghép tiểu đảo tụy và ghép tế bào gốc. 
Mỗi giải pháp đều có triển vọng nhưng đồng thời 
cũng vấp phải nhiều trở ngại rất khó vượt qua. 


Ghép toàn bộ tụy 


Hằng năm có khoảng 1.300 bệnh nhân tiểu 
đường týp 1 ở Mỹ được cấy ghép toàn bộ tụy. Sau 1 
năm, khoảng 83% số bệnh nhân này không cần 
phải tiêm insulin để duy trì đường máu (coi như 
khỏi bệnh). Tuy nhiên, nhu cầu ghép tụy luôn 
vượt xa khả năng cung cấp tụy dùng để ghép. Mặt 
khác, để tránh cho tụy ghép bị cơ thể loại bỏ bệnh 
nhân cần được điều trị thuốc ức chế miễn dịch đủ 
mạnh, như vậy bệnh nhân sẽ phải đối phó với một 
loạt các vấn đề biến chứng do thuốc như nhiễm 
khuẩn, loãng xương, loạn thần... Do vậy, nhiều 
bệnh viện chỉ thực hiện ghép tụy cùng lúc bệnh 
nhân ghép thận. 


Ghép tiểu đảo tụy 


Gần đây, các bác sĩ cũng cố gắng điều trị khỏi 
tiểu đường týp 1 bằng cách ghép riêng tiểu đảo 
tụy - các tế bào tiết Insulin - Nhưng cách làm này 
buộc phải dùng thuốc ức chế miễn dịch steroid 
liều cao hơn để chống lại hiện tượng thải ghép. Hệ 


98 


hftps://tieulun.hopto.org 


quả là sau 1 năm, chỉ có 8% bệnh nhân ghép tiểu 
đảo tụy thành công trong việc quản lý đường máu. 

Mới đây, James Shapiro và cộng sự ở ðdmonton 
(Canada) phát triển một kỹ thuật mới ghép nhiều 
tiểu đảo tụy hơn và sử dụng nhiều loại thuốc ức 
chế miễn dịch. 7/7 bệnh nhân hoàn toàn không 
cần đến insulin và đường máu ổn định tốt 1 năm 
sau phẫu thuật. Sự thành công của phương pháp 
này đang được thử nghiệm tiếp ở 10 trung tâm 
khác trên thế giới. 

Tuy nhiên, ngay cả khi phương pháp mới này 
thành công tốt, vẫn còn rất nhiều trở ngại khi áp 
dụng nó trên diện rộng để điều trị. Đầu tiên phải 
kể đến là thiếu người cho tụy để ghép. Tiểu đảo 
tụy được lấy từ người chết và cần ít nhất tụy của 2 
người cho 1 trường hợp ghép tiểu đảo. Tiểu đảo 
phải phù hợp với người được ghép về mặt miễn 
dịch, tụy phải được lấy ra trong vòng 8 giờ sau 
khi chết. Rất dễ hình dung là phải chờ đợi rất 
lâu mới có được tụy để ghép như vậy. Sau cùng, 
người được nhận tụy ghép phải dùng thuốc ức 
chế miễn dịch suốt đời, điều đó khiến cho họ phải 
đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng và một số bệnh 


khác rất cao. 


Ghép tế bào gốc phôi thai 


Việc phát hiện ra phương pháp phân lập và 
nuôi cấy tế bào gốc phôi thai năm 1998 mở ra 


99 


hftps://tieulun.hopto.org 


nguồn hy vọng mới cho các bác sĩ, người nghiên 
cứu cũng như bệnh nhân tiểu đường týp 1 và có 
thể cả bệnh nhân tiểu đường týp 2 khả năng chữa 
khỏi bệnh tiểu đường. Về mặt lý thuyết, tế bào 
gốc phôi thai có thể được nuôi cấy và phát triển 
thành các tế bào tiểu đảo tiết insulin của tụy và 
có thể cấy ghép cho bất kỳ ai. Các tế bào ghép cần 
phải được xử lý để tránh bị thải ghép. Trước khi 
được cấy ghép, các tế bào được đặt trong môi 
trường vật chất không có tính miễn dịch và bệnh 
nhân cần tránh tác dụng phá hủy của các thuốc 
ức chế miễn dịch. Những nghiên cứu mới đây trên 
chuột cho thấy khả năng tế bào gốc phôi thai có vẻ 
ít gây thải ghép do miễn dịch và có thể biến đổi 
thành tế bào tiết Insulin. Tuy nhiên, lượng insulin 
đáp ứng tiết ít hơn tế bào tụy bình thường. 


Hướng đi cho tương lai 


Đến thời điểm này, tiểu đường týp 1 cực kỳ khó 
điều trị khỏi bởi hệ miễn dịch của bệnh nhân phá 
hủy các tế bào tiết insulin. Ngay cả khi ghép được 
tế bào sản xuất insulin khác và dùng đến các biện 
pháp ức chế miễn dịch thì khả năng sống sót của 
tế bào ghép vẫn còn rất mong manh. Các kỹ thuật 
khác nhau nhằm bảo vệ tế bào ghép vẫn đang tiếp 
tục được nghiên cứu và hoàn thiện. 

Một hướng đi khác là tạo ra các tế bào tiết 
Insulin và “đóng gói trong màng bọc có đặc tính 


100 


hftps://tieulun.hopto.org 


chỉ cho insulin chuyển qua một cách tự do còn các 
tế bào miễn dịch không được phép thâm nhập vào 
trong “hệ thống đóng gói đó được (như vậy các tế 
bào tiết insulin được bảo vệ khỏi hệ miễn dịch của 
cơ thể). 

Cuối cùng, trước khi việc cấy ghép tế bào gốc có 
thể áp dụng điều trị được trên lâm sàng, rất 
nhiều công việc khác nhau cần được nghiên cứu 
thêm, đặc biệt là vấn đề các khối u phát triển sau 
cấy ghép (do hệ miễn dịch bị ức chế). Bệnh nhân 
và gia đình bệnh nhân cần sự kiên nhẫn chờ đợi 


các tiến bộ y học trong tương lai. 


101 


hftps://tieulun.hopto.org 


ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH 


Các bệnh tăng huyết áp, tắc mạch máu ở chi 
dưới, nhồi máu cơ tim, rối loạn mỡ máu... không 
phải là biến chứng trực tiếp của bệnh ĐT song 
lại là những bệnh hay gặp ở người ĐTĐ và làm 
cho tiên lượng của bệnh ĐTĐ trở nên xấu hơn 
nhiều lần (khoảng 80% số người mắc ĐT ở các 
nước phát triển tử vong vì các bệnh tim - mạch). 

Biến chứng đặc trưng của bệnh ĐTĐ bao gồm: 
1) bệnh lý uõng mạc do ĐTĐ; 9) bệnh cầu thận do 
ĐTĐ; 3) bệnh thần binh do ĐTĐ là những bệnh lý 
liên quan đến tổn thương mạch máu nhỏ. 


Bệnh uõng mạc do ĐTĐ 


Bệnh võng mạc do ĐTĐ là nguyên nhân gây 
mù hàng đầu ở người lớn từ 20-74 tuổi. Tại thời 
điểm mới được chẩn đoán, đã có từ 10-20% số 
người mắc ĐTĐ týp 2 có bệnh lý võng mạc do 
ĐTĐ. Sau 20 năm mắc bệnh, hầu hết bệnh nhân 


102 


hftps://tieulun.hopto.org 


ĐTĐ týp 1 và khoảng 60% bệnh nhân ĐTĐÐ týp 2 
có bệnh lý võng mạc do ĐTĐ!'. 

Điều trị sớm và tích cực bệnh ĐTĐ có thể giảm 
được nguy cơ bệnh lý võng mạc do ĐPĐ từ 62-86% 
ở bệnh nhân ĐTĐ týp 1 và giảm được 25% biến 
chứng mạch máu nhỏ ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2”. 

Bệnh không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, 
ngay cả khi thị lực vẫn còn bình thường hoặc 
không có biểu hiện gì đặc biệt khi soi gương 
không có nghĩa là mắt vẫn còn “bình thường”, do 
vậy các khám nghiệm mắt cần phải thực hiện đều 
đặn (6-12 tháng/lần). Những rối loạn thị lực đầu 
tiên biểu hiện bằng nhìn mờ hoặc thấy “ruôổi bay”. 
Phân loại theo các gia1 đoạn: 

- Giai đoạn đầu: vi phình mạch, phù gai, xuất 
tiết nhẹ. Ở giai đoạn này, thị lực hầu như không 
bị ảnh hưởng. 

- Bệnh võng mạc tiền tăng sinh: vùng thiếu 
máu, chảy máu lan toả, xuất tiết mạch, ổ như 
“đám bông”. 

- Bệnh võng mạc tăng sinh: tân tạo mạch máu, 
chảy máu dịch kính, bong võng mạc. Thị lực giảm 
nhanh chóng, nếu xuất huyết nhiều lần có thể 


dẫn đến mù hoàn toàn. Trong vòng ð năm sau khi 
1, 2. Donald S§. Fong, MD, MPH: D¡abetc Refinopdthy, 
Diabetes Care, 2003, Vol.26, Supplemenf 1, p.99-101. 


108 


hftps://tieulun.hopto.org 


phát hiện có bệnh võng mạc tăng sinh: 43% bệnh 
nhân ĐTĐ týp 1 và 60% bệnh nhân ĐT týp 2 sẽ 
bị mà. 

Điều trị bệnh lý uõng mạc: 

Quản lý đường máu và mỡ máu tốt (HbAlc < 
6,5%) làm chậm xuất hiện tổn thương võng mạc 
do ĐTĐ. Với người đường máu tăng cao lâu ngày 
và có biểu hiện bệnh lý võng mạc, phải đưa đường 
máu về bình thường một cách từ từ (sau 1-2 
tháng), nếu làm giảm đường máu quá nhanh sẽ 
làm nặng lên bệnh võng mạc do ĐT. 

Điều trị tăng huyết áp tích cực < 130/85mmHg 
làm giảm nguy cơ điều trị laser đáy mắt tới 34%. 

Các thuốc chống kết tập tiểu cầu (Aspirin, 
Dipyridamol, Ticlodipin) không có tác dụng phòng 
và chữa bệnh võng mạc do ĐPĐ nhưng cũng 
không làm tăng nguy cơ xuất huyết võng mạc. 

Quang đông bằng laser, phẫu thuật cắt dịch 
kính là những phương pháp thực sự có hiệu quả. 
Quang đông bằng laser có thể làm giảm nguy cở 
mất thị lực trung bình tới 50%. Khi khám mắt cho 
bệnh nhân nếu có phù hoàng điểm, bệnh võng 
mạc tiền tăng sinh nặng, bệnh võng mạc tăng 
sinh cần phải chuyển bệnh nhân đến trung tâm 
mắt có đủ kinh nghiệm và trang thiết bị cần thiết 
ngay vì điều trị laser đáy mắt sớm làm giảm được 


B0% nguy cơ mất thị lực nặng. 


104 


hftps://tieulun.hopto.org 


Các tổn thương khác ở mắt 


Đục thuỷ tinh thể 

Đối với ĐTĐ týp 1, đục thuỷ tỉnh thể có thể gặp 
4-10% ở người trẻ tuổi: đục mờ dưới vỏ trong 
những giai đoạn đường máu tăng cao. Dạng đục 
thuỷ tinh thể này cũng có thể gặp trong bệnh lý 
tuyến cận giáp, xơ cứng bì, nhược cơ, do vậy khái 
niệm đục thuỷ tỉnh thể do ĐTĐ vẫn còn được 
tranh luận thêm. 

Khi bị nhiễm toan ceton, một số người có biểu 
hiện đục mờ thuỷ tỉnh thể thoáng qua và tự hết 
khi đường máu trở về bình thường, dạng đục thuỷ 
tỉnh thể này có thể do lắng đọng sorbitol. 

Các dạng đục thuỷ tinh thể khác không có biểu 
hiện gì đặc hiệu cho bệnh ĐT nhưng thường gặp 
hơn và sớm hơn so với người không mắc ĐT. 
Nếu không mắc bệnh lý võng mạc do ĐT, đục 
thuỷ tỉnh thể có thể được mổ và thay thế tương tự 
như với người không mắc ĐTĐ, nhất là với kỹ 
thuật hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, đường máu 
cần được ổn định tốt (từ 6-10mmol/)). 

Người ĐTĐ có thể nhận thấy sự thay đổi thị 
lực cùng với sự lên xuống của đường máu. Khi 
đường máu tăng cao, người bệnh có biểu hiện cận 
thị, khi đường máu hạ thấp người bệnh chuyển 
sang uiễn th¿ do sự thay đổi áp lực thẩm thấu 
trong mắt, chính vì vậy người mới được chẩn 
đoán ĐTĐ thường hay gặp khó khăn khi đọc ở 


105 


hftps://tieulun.hopto.org 


giai đoạn mới điều trị. Sự biến đổi thị lực này chỉ 
gây khó chịu cho bệnh nhân nhưng lành tính, 
khi đường máu ổn định tốt sức nhìn sẽ trở về 
bình thường. 

Tăng nhãn áp 

Tăng nhãn áp mạn tính thông thường 

Tăng nhãn áp mạn tính thông thường gặp với 
tần suất cao hơn người không mắc ĐT, do vậy 
người ĐT cần được đo nhãn áp thường xuyên 
hơn và ngược lại, những người bị tăng nhãn áp 
cần được thử máu để chẩn đoán có bị ĐTĐ hay 
không. Người ĐT bị tăng nhãn áp thông thường 
cần được kiểm soát chặt chẽ nhãn áp. 

Tùng nhãn úp do tân mạch 

Tăng nhãn áp do tân mạch là một bệnh lý nặng 
có tiên lượng xấu đến thị lực, căn nguyên do bệnh 
võng mạc tăng sinh nặng ở bệnh nhân ĐTĐ. Việc 
điều trị loại tăng nhãn áp này còn có nhiều khó 
khăn và có tính chất tạm thời, điều cốt yếu là 
phòng ngừa tân mạch phát triển bằng cách chiếu 
tia laser trực tiếp vào nơi tổn thương hoặc tia 
laser vào toàn bộ đáy mắt. Điều trị nội khoa có 


thể có tác dụng cho một vài trường hợp. 


Tổn thương dây thần binh uà cơ mắt 


Dây thần kinh số 3, 4, 6 có thể bị tổn thương, 
trong đó thường gặp nhất là dây 6 và dây 3. Triệu 


106 


hftps://tieulun.hopto.org 


chứng thường khởi phát đột ngột, hay đi kèm theo 
đau một bên ổ mắt hoặc vùng trán và liệt cơ vận 
nhãn tương ứng với dây thần kinh bị tổn thương. 
Bệnh nhân thường có triệu chứng nhìn đôi trừ khi 
có sụp mi mắt hoàn toàn. Tổn thương dây thần 
kinh mắt thường xảy ra ở bệnh nhân đã mắc bệnh 
lâu năm, nhưng đôi khi gặp cả trên người mới 
mắc bệnh. Nguyên nhân có thể do tắc không hoàn 
toàn mạch máu nuôi dưỡng dây thần kinh mắt 
hiên quan. 

Trong đa số trường hợp, liệt cơ vận nhãn là 
lành tính và có thể khỏi sau vài tháng nhưng 
bệnh có thể tái phát trên chính dây thần kinh đó 
hoặc trên các dây thần kinh sọ khác. 


Bệnh thận do ĐTĐ 


Bệnh thận do ĐTĐ được biểu hiện bằng sự có 
mặt của protein trong nước tiểu. Khoảng 20-30% 
số bệnh nhân ĐT có bệnh lý thận do ĐTĐ. 

Bệnh thận do ĐTĐ là nguyên nhân suy thận 
giai đoạn cuối hàng đầu ở các nước công nghiệp 
phát triển ở Mỹ và châu Âu, vì những nguyên 
nhân cơ bản sau: 1) tỷ lệ người ĐTĐ gia tăng; 2) 
người ĐT ngày nay có khả năng sống lâu hơn. 
Suy thận giai đoạn cuối do ĐT chiếm tới 40% số 
trường hợp mới mắc hàng năm của Mỹ và tiêu tốn 
tới 15,6 tỷ đôla Mỹ cho chăm sóc y tế tại nước này. 

Với người ĐTĐ týp 1, 10 năm sau khi biểu hiện 


107 


hftps://tieulun.hopto.org 


bệnh thận rõ ràng (có rmœcroalbumin trong nước 
tiểu) khoảng 50% tiến triển đến suy thận giai 
đoạn cuối và sau 20 năm sẽ vào khoảng 75% số 
bệnh nhân trên cần chạy thận lọc máu chu kỳ. 

Nhiều bệnh nhân ĐTĐ týp 2 biểu hiện bệnh 
thận rất sớm sau khi được chẩn đoán chứng tỏ 
ĐTĐ đã tôn tại từ nhiều năm trước khi bệnh được 
phát hiện. Nếu không được điều trị đặc hiệu, 
khoảng 20-40% bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có vi đạm 
niệu (microglbumin) sẽ xuất hiện bệnh thận rõ 
ràng, song sau 20 năm chỉ có khoảng 20% số bệnh 
nhân này tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối. 
Dù khả năng diễn biến đến suy thận giai đoạn 
cuối của bệnh nhân ĐTĐ týp 2 ít hơn so với ĐTĐ 
týp 1, song số lượng bệnh nhân ĐTĐ týp 2 chiếm 
tỷ lệ rất lớn nên thực sự số bệnh nhân suy thận 
gia1 đoạn cuối chủ yếu là bệnh nhân ĐTĐ týp 2. 

Nguyên nhân thường gặp gây tử vong bệnh 
nhân ĐTĐ týp 1: là hệ quả của bệnh vi mạch ĐTĐ 
(xơ hoá cầu thận Kimmelstiel - Wilson) nhưng 
đồng thời cũng là do nhiễm khuẩn tái phát đường 
tiết niệu và uiêm thận bẽ. Phân loại bệnh lý thận 
do ĐT được chia thành ð giai đoạn sau: 


108 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 7: Phân loại giai đoạn bệnh thận do ĐTĐ' 











Giai Mức lọc Protein niệu | Huyết _ Tổ chức 
đoạn cầu thận áp học 
I |Tăng Bình thường Phì đại 
hoặc ít. Đái đơn vị 
máu vi thể thận 
IL | Bình thường tăng Dày màng 
đáy cầu 
thận 





II | Bình thường Microalbumin †  |Xơcầu 


niệu thận 





IV |Giảm Protein niệu † Tăng xở 
hóa cầu 
thận. Xơ 
mạch 
máu, cầu 
thận ít 


tưới máu 








V |Suy thận tiến|Protein niệu| †† | Giống giai 
triển (Suy thận |+`- Hội chứng đoạn IV 

















giai đoạn cuối) |thận hư 





Diễn biến tự nhiên của bệnh thận do ĐTĐ 


Giai đoạn 1) 

- Tăng đường máu làm giãn mạch, tăng mức 
lọc cầu thận. 

- Thận phì đại do tăng mức lọc cầu thận. 


1. Theo Giáo sư Mogensen (7). 


109 


hftps://tieulun.hopto.org 


Giai đoạn 2 

Thận tiếp tục phì đại do tăng mức lọc cầu thận, 
gia1 đoạn này không có triệu chứng. 

Giai đoạn 3 

Có microalbumin trong nước tiểu, tăng huyết áp. 

Nếu không điều trị đặc hiệu: 20-40% tiến triển 
đến bệnh thận rõ (có macroalbumin trong nước 
tiểu); 50% bệnh nhân có microalbumin có thể 


không tiến triển xấu. 


Giai đoạn 4 

Có macroalbumin trong nước tiểu. Mức lọc 
cầu thận giảm dần ưóc lượng khoảng 0,1- 
2,4ml/phút/tháng. Điều trị tốt trong giai đoạn này 
có thể làm chậm tiến triển đến suy thận, nhưng 
không làm cho chức năng thận trở về bình thường. 


Giai đoạn 5ð 


Sau 20 năm có bệnh thận rõ, chỉ có khoảng 
20% bệnh nhân ĐTĐ týp 2 tiến triển đến suy 
thận giai đoạn cuối (cần chạy thận nhân tạo hoặc 
ghép thận). 

Xác định có microalbumin trong nước tiểu dựa 
trên 3 phương pháp sau: 

* Định lượng albumin/creatinin trên mẫu nước 
tiểu ngẫu nhiên: 

Bình thường < 30mgig. 

Microalbummn niệu 30-299mgïg. 


110 


hftps://tieulun.hopto.org 


Macroalbumm > 300mg. 

* Định lượng albumin niệu/24 giờ: 

Bình thường < 30mg/24 giờ. 

Microalbumin niệu 30-299mg/24 giờ. 

Macroalbumin > 300mg/24 giờ. 

* Định lượng album niệu theo thời gian (lấy 
nước tiểu 4 giờ hoặc lấy qua đêm): 

Bình thường < 20mg/phút. 

Microalbumnn niệu 20-199mg/phút. 

Macroalbumin > 200mgi/phút. 

Xác định bệnh nhân có bệnh thận do ĐTĐ nếu 
2/3 lần định lượng trong vòng 3-6 tháng có kết 
quả bất thường (vì mức bài tiết albumin có thể 
thay đổi tới 40% từ ngày này qua ngày khác do đó 
cần làm xét nghiệm nhiều lần trước khi kết luận'. 

Nếu chưa có điều kiện định lượng albumin 
niệu bằng sinh hóa, có thể dùng test thử nhanh 
(Micral test) cũng cho kết quả khá đặc hiệu (96%) 
và đáng tin cậy (94%). Vì lượng bài tiết albumin 
niệu thay đổi khá nhiều từ ngày này qua ngày 
khác, do vậy xác định có albumin niệu khi có ít 
nhất 2 trong 3 lần thử > 20mg/l (với test thử 
Micral test), sau đó xác định lại bằng định lượng 
sinh hóa với mẫu nước tiểu 24 giờ. 


1. TK: Pathoph,ysiology oŸ Diabetic Nephropathy. In 
Diabetes Mellitus: A fundamental and chnicdL text, 
2nd, Dịa, M. LappIncot, William and Wilkins, 2000, p. 890. 


111 


hftps://tieulun.hopto.org 


Tránh định lượng albumin niệu khi có các yếu 
tố làm tăng bài xuất albumin như: 

- Đường máu đang tăng cao. 

- Sau tập thể dục (trong vòng 24 giờ). 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Có máu trong 
nước tiểu. 

- Tăng huyết áp nhiều. 

- Suy tim sung huyết. 

- Đang sốt cấp tính. 

- Đang trong giai đoạn nhiễm toan ceton. 


Điều trị uà phòng tránh bệnh thận do ĐTĐ 


Dựa vào những nghiên cứu qua nhiều năm liên 
tục, các chuyên gia về ĐT khuyến cáo các bác sĩ 
và bệnh nhân cần phải: 

- Điều chỉnh đường máu tốt (HbAlec < 6,5%). 
Nếu giảm 1% HbAlc sẽ giảm được 37% biến 
chứng mạch máu nhỏ. 

- Giữ cho huyết áp tâm thu < 130mmHg. Không 
tự ý ngừng thuốc hạ huyết áp khi huyết áp trỏ về 
bình thường nếu không có ý kiến của thầy thuốc. 

- Khi có microalbumin trong nước tiểu nếu 
dùng thuốc ức chế men chuyển angiotensin 
hoặc thuốc ức chế thụ thể angiotensin sẽ giúp cho 
những người có bệnh thận giai đoạn đầu chậm 
tiến triển đến bệnh thận rõ ràng và suy thận 
(xem thêm phần thuốc điều trị tăng huyết áp). 

- Chế độ ăn hạn chế chất đạm 0,8g/kg/ngày, 


giảm muối. 


112 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Phòng tránh và điều trị tốt nhiễm khuẩn 
đường tiết niệu. 


Bệnh thần binh do ĐTĐ 


Bệnh thần kinh do ĐT gặp khá phổ biến, ước 
tính chừng 30% bệnh nhân có biểu hiện biến 
chứng này. 7,ð% bệnh nhân ĐTĐ mới được chẩn 
đoán đã có bệnh thần kinh do ĐT, sau 25 năm 
mắc bệnh có khoảng 50% số bệnh nhân ĐTĐ có 
biểu hiện bệnh lý thần kinh do ĐTĐ!. 

Bệnh thần kinh do ĐTĐ biểu hiện đa dạng 
thường được phân chia thành 5 hội chứng lớn sau: 

Bệnh nhiều dây thần binh: tổn thương không 
đối xứng, lan tỏa nhiều dây thần kinh ngoại vi 
biểu hiện đau và rối loạn cảm giác. 

Bệnh đơn dây thần binh: tổn thương duy nhất 
một dây thần kinh hoặc nhánh thần kinh đó. 

Bệnh thần binh uận động gốc chỉ: do thiếu máu 
dẫn đến thoái hoá sợi trục và mất myelin nặng 
từng đoạn đám rối và rễ thần kinh thắt lưng cùng. 

Viêm đa dây thần binh: tổn thương đồng thời 
hoặc kế tiếp nhau nhiều dây thần kinh có tính 
chất đối xứng biểu hiện bằng: 

- Cảm giác đau thường tăng lên về đêm ở chân, 
tay hoặc cá biệt ở vùng bụng - ngực. Cảm giác đau 


1. Perlemuter: “ComplcaHons Neurologiques, Diabèfe 
et maladies rmétaboliques, Masson, 2000, p.221. 


113 


hftps://tieulun.hopto.org 


như cắt, như bị bỏng, đau nhiều khi gây nên 
chứng trầm cảm phản ứng và chán ăn dẫn đến 
suy mòn dễ nhầm với ung thư. Điều trị bằng tiêm 
Insulin và thuốc chống trầm cảm có tác dụng tốt 
cho thể tổn thương này. 

- Viêm đa dây thần kinh có thể biểu hiện bằng 
rối loạn cảm giác như cảm giác #iến bò, cảm giác 
ngứa, càm giác lạnh ch¡ hoặc cảm giác nóng chỉ. 

- Khám xét có thể thấy bệnh nhân giảm hoặc 
mất cảm giác hoặc ngược lại tăng cảm giác đau dù 
chỉ cọ xát nhẹ với đường chỉ may trên quần áo. 
Giảm hoặc mất cảm giác rung (khám bằng âm 
thoa), giảm hoặc mất cảm giác áp lực (khám bằng 
sợi dây nylon chuẩn), mất phản xạ tư thế khiến 
bệnh nhân khó giữ được tư thế đứng, đi lại bhó 
khăn (dáng đi loạng choạng). Tổn thương thần 
kinh do ĐTĐ cũng có thể gây nên bệnh ¿eo cơ nhất 
là ở các khoảng giữa cơ bàn tay, chân. 

Bệnh thần khinh thực uột: biểu hiện rối loạn 
hoạt động các cơ quan như hệ sinh dục (liệt 
dương...), hệ tiết niệu (liệt bàng quang...), hệ tiêu 
hóa (liệt dạ dày, đi ngoài...), rối loạn vận mạch và 
tiết mồ hôi, tổn thương da - xương (loét bàn chân, 
viêm xương...). 

+ Mắt: rối loạn điều tiết đồng tử. 

+ Tim - mạch: mạch nhanh khi nghỉ ngơi, giảm 
thay đổi nhịp tim, hạ huyết áp tư thế, nhồi máu 
cơ tim không đau. 


114 


hftps://tieulun.hopto.org 


+ Đường tiêu hoá: kém ăn, cảm giác ăn chóng 
no, nôn, cảm giác khó chịu vùng thượng vị, liệt dạ 
dày (cảm giác đầy) chậm tiêu hóa thức ăn nhiều 
khi gây hạ đường huyết sơu ăn, táo bón và đi 
ngoài phân lỏng xen kẽ nhau. 

+ Hệ tiết niệu - sinh dục: khó đi tiểu, bàng 
quang mất trương lực (sau tiểu tiện vẫn còn cảm 
giác có nước tiểu trong bàng quang), giãn bàng 
quang ứ nước tiểu tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn 
đường tiết niệu; giảm cương dương vật. 

+ Da: rối loạn tiết mồ hôi (da khô, teo da: dùng 
mỡ làm ẩm da như mỡ Ellgy hoặc Bridge Heel Baum). 

+ Rối loạn tiết hormon đối kháng trong trường 
hợp hạ đường huyết: các triệu chứng như vã mồ 
hôi; tim đập nhanh; cảm giác đói... thường mờ 
nhạt và đường máu tăng lên chậm. 

Điều trị bệnh thần binh do ĐTĐ: điều trị triệu 
chứng, khi dị cảm đau dùng carbamazepin (200- 
400mg/ngày) hoặc thuốc chống trầm cảm cấu trúc 
3 vòng (Amitriptylin 12,5-50mg/ngày) có thể có 
tác dụng trong 50% trường hợp. Điều quan trọng 
là giữ đường máu ổn định tốt có thể giảm được 
50% nguy cơ mắc biến chứng thần kinh do ĐTĐ. 

Bệnh lý bàn chân do ĐTĐ: về phương diện 
bệnh lý, đây là hệ quả phối hợp của bệnh lý mạch 
máu và hoặc bệnh lý thần kinh với khuynh hướng 
nhiễm khuẩn. Về điều trị, cần phải phân tách 
nguyên nhân là do thần kinh hay do thiếu máu. 


115 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 8: Chẩn đoán phân biệt 
nguyên nhân tổn thương chân do ĐTĐ 





Do tổn thương Do thiếu máu 
thần kinh 





Đau ban đêm, cảm | Hỏi Đau khi gắng sức, 
giác tê cóng. Da hồng, | bệnh, | sau đau cả khi nghỉ 
dày sừng, hoại tử nơi | £ăm | ngơi. Teo da, da tái, 





đè ép không đau. bhứm | loét da. 

Da khô, nóng, còn | Sờ Bàn chân, ngón chân 

mạch đập. lạnh, không có mạch 
đập. 








Giảm cảm giác rung. | Chẩn | Cảm giác rung bình 
Áp lực Doppler > | đoán | thường. Áp lực 
60mmHg. cơ sở | Doppler < 60 mmHg. 














- Phòng bệnh: cân bằng đường máu tốt, giày 
dép thích hợp, thậm chí đi giày chỉnh hình, tránh 
tổn thương và bị chèn ép, cần chuyên gia chuyên 
chăm sóc bàn chân (cắt móng chân, gọt mỏng chai 
chân...) theo dõi bàn chân thường xuyên. 

- Điều trị: (bác sĩ cần có đủ kinh nghiệm). 

+ Tổn thương chủ yếu do thần kinh: giải phóng 
hoàn toàn điểm tì đè (giày chỉnh hình); nếu có 
nhiễm khuẩn: nghỉ ngơi, kháng sinh, cắt lọc tổ 
chức hoại tử, gọt mỏng chai chân, có khi phải cắt 
cụt một cách tiết kiệm xương bị tổn thương. 

+ Tổn thương chủ yếu do thiếu máu: tránh mất 
nước, thuốc chống kết tập tiểu cầu (Aspirin 75- 
325mg/ngày - viên Asprrin 100mg); nong mạch 
qua da, mở nạo vét mạch; tạo cầu nối. Cắt cụt chi 
khi không còn giải pháp nào khác. 


116 


hftps://tieulun.hopto.org 


RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG 
Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Định nghĩa 


Rối loạn cương là tình trạng /ếp ởi lặp lại việc 
không có khả năng cương hoặc giữ cho dương vật 
cương đủ cứng để thực hiện giao hợp. 

Mối quan hệ giữa rối loạn cương và bệnh tiểu 
đường đã được biết đến từ lâu, mặc dù cơ chế 
chính xác vẫn chưa được hiểu biết tường tận. 


Tần suất 


Như những người khác, người đàn ông bị tiểu 
đường có thể bị rối loạn cương nhưng với tần 
suất và mức độ cao hơn. Một nghiên cứu cho 
thấy 75% người đàn ông tiểu đường có rối loạn 
cương, so với 26% trong dân số chung. Theo 
nghiên cứu Massachussettts Male Aging Study 
trên 1.709 đối tượng, tỷ lệ rối loạn cương trên 
bệnh nhân tiểu đường dao động từ 27-59% các 
trường hợp mới phát hiện và chiếm 28% trường 
hợp đang điều trị. 


117 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nếu như rối loạn cương trong dân số chung là 
một bệnh do vấn đề tuổi tác, nghĩa là tần suất 
vượt trội chỉ ghi nhận sau 60 tuổi, thì rối loạn 
cương dương trong tiểu đường xuất hiện sớm hơn 
10-25 năm. Thậm chí xuất hiện ở độ tuổi 30 hay 
sớm hơn. Thời gian bị tiểu đường càng dài, hay 
bệnh càng nặng, nguy cơ bị rối loạn cương càng 
cao. Do đó, những người bị tiểu đường týp 1, khởi 
phát lúc trẻ, thường có nguy cơ bị rối loạn cương 
cao hơn và sớm hơn người tiểu đường týp 2. 


Sinh lý bệnh 


Binh lý bệnh của rối loạn cương dương trong 
dân số chung được xem là có nguồn gốc đa yếu tố, 
có 3 yếu tố nguy cơ chính dẫn đến rối loạn cương 
dương trong bệnh lý tiểu đường. 

- Tổn thương thần kinh. 

- Tổn thương mạch máu. 

- Kiểm soát đường huyết kém. 

Hiện tượng rối loạn cương dương trong tiểu 
đường được quy cho là cùng một bản chất với 
những tổn thương thần kinh ngoại biên, trong đó 
gồm những thần kinh tại chỗ ở dương vật. Những 
tốn thương thần kinh này làm dương vật không 
thể điều hợp với những kích thích tình dục từ não 
bộ, hay những kích thích tình dục từ những cơ 
quan cảm giác khác. Hậu quả là ở người tiểu 
đường, mặc dù có kích thích tình dục rất mạnh 


118 


hftps://tieulun.hopto.org 


mẽ, nhưng vẫn xảy ra tình trạng “rên bảo dưới 
bhông nghe”, nghĩa là mặc dù vẫn có ham muốn 
tình dục mạnh mẽ, dương vật vẫn không cương 
lên, hay cương không đủ độ cứng cần thiết để thực 
hiện giao hợp. 

Bên cạnh đó, hiện tượng cương do giãn nở 
mạch máu ở dương vật cần một cơ chất quan 
trọng là nitric oxide (NO) được tổng hợp từ tế bào 
nội mạc mạch máu. Sự gia tăng đường huyết kéo 
dài làm tổn thương tế bào nội mạc mạch máu và 
làm giảm khả năng tổng hợp NO của chúng. Thiếu 
NO làm máu không đổ vào thể hang để gia tăng áp 
lực tại chỗ làm đóng những tĩnh mạch dương vật, 
ngăn cho máu không thoát ra khỏi dương vật để 
hình thành một sự cương “chất lượng”. 

Tương tự, hiện tượng xơ vữa động mạch cũng 
làm tổn thương khả năng sản xuất NO của nội mạc 
mạch máu. Đồng thời, hiện tượng xơ vữa mạch 
máu rất phổ biến trong tiểu đường cũng trực tiếp 
làm hẹp lòng động mạch dương vật, hạn chế cung 
cấp lượng máu đổ đầy trong giai đoạn cương. 

Hướng xử trí rối loạn cương dương trong 
tiểu đường 

Mãi lần giao hợp có chất lượng sẽ giúp tiêu hao 
khoảng 200 kcal (tương đương với đi bộ 60 phút), 
bên cạnh đó tỉnh thần cũng được hoàn toàn giải 
phóng khỏi các ức chế. Do vậy, trái với quan niệm 


119 


hftps://tieulun.hopto.org 


của nhiều người cho rằng khi mắc bệnh ĐTĐ cần 
phải kiêng cữ “sinh hoạt”, giỏi quyết tốt uấn đề rối 
loạn cương dương ở bệnh nhân ĐTĐ chính là 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. 

Theo cơ chế bệnh sinh, tổn thương mạch máu 
do đường huyết cao là nguyên nhân chủ yếu gây 
loạn cương dương trong tiểu đường. Do đó, kiểm 
soát chặt chẽ đường huyết theo khuyến cáo là biện 
pháp cốt lõi để hạn chế và phòng ngừa biến chứng 
tuy không chết người nhưng khá phiền toái. 

Cũng đừng quên việc phòng tránh những yếu 
tố nguy cơ tim mạch, vốn rất phổ biến trong tiểu 
đường để hạn chế sự tổn thương nội mạc mạch 
máu. Cần phải kể đến việc bỏ hút thuốc lá nếu có 
và sử dụng những thuốc kháng viêm nội mạc và 
hạ cholesterol là những biện pháp tối cần thiết để 
phòng tránh những biến chứng do tiểu đường. 

Tuy nhiên, những biện pháp trên không phải 
khi nào cũng hiệu quả, vì một tỷ lệ không nhỏ 
bệnh nhân tiểu đường đã bị rối loạn cương trước 
khi tiếp cận phương pháp điều trị để khống chế 
đường huyết một cách hiệu quả. Ỏ gia1 đoạn này, 
những thuốc ức chế phosphordiesterase 5 (PDE 5) 
như sidenafll; tadanafl; vardenafil đã được chứng 
minh có hiệu quả. Một thuốc điển hình trong 
nhóm này là vardenañl (levitra) đã được khảo sát 
qua nhiều nghiên cứu mù đôi có đối chứng và 
chứng minh được hiệu quả cao nhất trong nhóm 


120 


hftps://tieulun.hopto.org 


thuốc ức chế PDE 5 trong điều trị rối loạn cương 
trên người tiểu đường. Trong một nghiên cứu đã 
công bố tại Hội nghị của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ. 
Nghiên cứu này tiến hành trên 542 bệnh nhân 
tiểu đường týp 1 và týp 2, được cho sử dụng 
Levitra với liều 10-20mg khi cần thiết. Kết quả 
cho thấy có 72% bệnh nhân sử dụng Levitra 20mg 
đạt được sự cương cần thiết so với chỉ 15% bệnh 
nhân trong nhóm giả dược. Điều đáng ghi nhận là 
hiệu quả gây cương của Levitra độc lập với hiệu 
quả điều trị đường huyết qua giá trị HbAIc. 
Levitra đã thực sự được coi là “bửu bố cho nam 
giới mắc bệnh tiểu đường. 

Ngoài ra, người tiểu đường còn có thể có những 
yếu tố tán trợ làm nặng thêm tình trạng rối loạn 
cương dương như trầm cảm, tác dụng phụ của 
thuốc điều trị... Tất cả những yếu tố này cần được 
xem xét để có hướng giải quyết toàn diện. 

Do đó, bên cạnh các biện pháp kinh điển để 
kiểm soát đường huyết, các thuốc ức chế PDE 5 là 
một hướng điều trị bổ sung đầy hứa hẹn trong 
điều trị rối loạn cương dương do tiểu đường. 


TĂNG HUYẾT ÁP (THA) VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Có khoảng 20-60% bệnh nhân ĐTĐ mắc thêm 
cả THA. Tăng huyết áp, béo bụng, rối loạn mỡ 
máu và kháng Insulin rất thường gặp ở bệnh 


121 


hftps://tieulun.hopto.org 


nhân ĐTĐ týp 2. ĐTĐ làm gia tăng nguy cơ mắc 
các bệnh mạch máu lớn và nhỏ như bệnh mạch 
vành, tai biến mạch máu não, tắc mạch chi, bệnh 
võng mạc mắt, bệnh thận, bệnh thần kinh. 

Chẩn đoán THA khi huyết áp tâm thu > 
140mmHg hoặc/@à huyết áp tâm trương > 90mmHg. 
Tuy những người có huyết áp tâm thu 120- 
139mmHg hoặc huyết áp tâm trương 80-89mmHg 
không phải là những người có huyết áp bình 
thường theo tiêu chuẩn chẩn đoán mới, nhưng 
theo thời gian phần lớn những người này sẽ tiến 
triển tới THA thực sự và điều quan trọng khác 
nữa là theo thống kê nguy cơ bệnh mạch máu gia 
tăng ở mức huyết áp rất thấp ŒẰ 115/75mmHg), cứ 
tăng mỗi 20/10mmHEg so với mức trên nguy cơ tử 
vong do bệnh tim mạch sẽ tăng gấp đôi. Do vậy, 
điều trị THA tích cực ở người ĐTĐ phải được coi 
là mục tiêu ưu tiên số 1. 

Nếu huyết áp tối đa giảm 10mmHg sẽ giảm 
được 12% nguy cơ các biến chứng liên quan tới 
bệnh ĐTĐ, giảm 15% nguy cơ tử vong do ĐTĐ, 
giảm 11% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, giảm 13% 


nguy cơ biến chứng vi mạch!. 


1l. Tight bÌood pressure confrolL and rish 6ƒ 
macrouascular complicadHions 1n type 2Ð diabetes: 
UKPDS 36. Dnited Kimgdom ProspecHue Diabetes 
S£udy. BM¿J 1998, 317, p.703-713. 


122 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nghiên cứu trên 1.501 người THA người ta 
nhận thấy: tai biến mạch máu não giảm 30% ở 
nhóm nghiên cứu với mục tiêu huyết áp tối thiểu 
< 80mmHg so với nhóm nghiên cứu có huyết áp 
tối thiểu < 90mmHg!. 

Điều trị tăng huyết áp: cơ bản dựa vào 2 biện 
pháp: không dùng thuốc và thuốc hạ huyết áp. 

1) Biện pháp không dùng thuốc hay còn gọi 
là biện pháp điều chỉnh lối sống: rất có giá trị 
trong việc phòng ngừa THA và làm giảm huyết áp 
không tốn kém và không có tác dụng phụ. 


Giảm cân 

Quá cân và tích tụ mỡ ở bụng (béo bụng) 
thường làm gia tăng nguy cơ mắc THA, rối loạn 
mỡ máu, ĐTĐ và tử vong do bệnh tim mạch. 
Giảm vài cân (4,5kg) sẽ giảm huyết áp và nguy cơ 
mắc bệnh tim mạch ở những người thừa cân và 


béo phì. 
Thừa cân khi BMI 23-24,9kg/m?. 
Béo phì > 25kg/m". 
Độ 1 > 95-29,9kg/m?, 
Độ 9 > 30kg/mẺ, 


[BMI = cân nặng (kg)/chiều cao” (m?)]. 


1. E/fects oƒ intensiue bood pressure louering and 
lou dose dspirin in pdflent tuith hypertelion: principdl 
results oƒ the hypertenHon Optimadl Treatement (HOT) 
randomised trial. Lancet 1998; 351: p.1 755-1762. 


123 


hftps://tieulun.hopto.org 


Béo bụng khi vòng bụng > 90cm ở nam giới, 
> 80cm ở nữ giới. 


Uống rượu uừa phải 


Rượu uống với lượng uừa phải (5-15g/ngày) 
làm giảm nguy cơ tim - mạch có thể do rượu làm 
tăng lượng HDL - cholesterol, nhưng nếu igm 
dụng hon mức trên rượu lại có ức động xấu lên 
sức khoẻ. 

Với phụ nữ, có thể dùng hàng ngày bia 340ml 
(12oz), rượu vang 140ml (ðoz), rượu mạnh 42ml 
(1,ðoz). Đàn ông có thể dùng gấp đôi lượng trên. 

Với những người uống nhiều rượu, khi mới cai 
rượu: huyết áp có thể tăng trong vài ngày và có 
những biểu hiện cai rượu (run tay, vã mồ hôi...) 
do đó cần có biện pháp y tế thích hợp (dùng 
thuốc an thần kinh nhóm benzodiazepin, vitamin 


BI liều cao). 


Vận động thể lực 


Người có lối sống tĩnh tại có nguy cơ mắc THA 
hơn người hay vận động 20-50%. 

Với phần lớn mọi người, đi bộ nhanh 30-45 
phút/ngày vào hầu hết các ngày trong tuần được 
coi là an toàn thích hợp. Với người có bệnh tim 
mạch và các bệnh mạn tính khác nên được bác sĩ 
cho chỉ định tập thể dục sau khi khám xét đánh 
giá (xem phần vận động thể lực). 


124 


hftps://tieulun.hopto.org 


Hạn chế muối natri 

Hạn chế muối natri có những lợi ích sau: 

- Giảm lượng thuốc hạ huyết áp cần uống. 

- Giảm lượng kali cần thiết khi sử dụng thuốc 
lợi tiểu. 

- Làm chậm quá trình dày thất trái. 

- Hạn chế hình thành sỏi thận và giảm mất xương. 

Lượng muối ăn chỉ nên hạn chế < 6g/ngày. Chú 
ý các đồ ăn chế biến sẵn thường có nhiều muối, 
“mì chính” thực chất là một loại acid amin có chứa 
natri do đó không nên ăn nhiều. 

Chế độ ăn giàu kali 

Chế độ ăn giàu kali cũng được coi là có lợi cho 
người THA, đặc biệt những bệnh nhân dùng thuốc 
lợi tiểu thải kali. 

Khuyến cáo nên cho bệnh nhân từ 2-5g 
kalưngày là thích hợp. Ăn nhiều rau, quả cung 
cấp nhiều kal1. 

Một số bệnh nhân phải lưu ý có thể tăng kali 
máu như người suy thận, dùng nhóm thuốc ức chế 
men chuyển dạng angiotensin hoặc ức chế thụ thể 


ang1otensm. 


Calci và magiê 

Ăn giảm canxi có liên quan tới tỷ lệ mắc THA, 
song chưa có bằng chứng có lợi khi tăng lượng 
calci và magiê cho người mắc THA. 


125 


hftps://tieulun.hopto.org 


Một số yếu tố dinh dưỡng khác 

Chất béo 

Ăn với lượng hợp lý, nhất là với người có rối 
loạn mỡ máu. Tuy nhiên, không được cắt bỏ mỡ 
động vật một cách triệt để vì cơ thể thực sự cần 
đến mỡ động vật như là một chất có hoạt tính 
sinh học, có vai trò xây dựng cơ thể, giúp hấp thu 
các vitamin tan trong mõ (vitamin A, D, E, K). 

Một người nặng 55kg, hoạt động trung bình có 
thể ăn khoảng 16 calo từ mỡ (10% tổng số năng 
lượng) tương đương với 18g mỡ bão hòa (số lượng 
mỡ trên có thể được cung cấp bởi 50g chả quế hoặc 
50g thịt mỡ hoặc 90g thịt nửa nạc, nửa mỡ hoặc 
200g thịt nạc...). 

Cà phê 

Cà phê có thể làm tăng huyết áp đột ngột song 
sẽ được dung nạp rất nhanh. Do vậy, cho tới hiện 
nay không cần phải khuyên bệnh nhân giảm 
lượng cà phê được uống. 

Thuốc lá 

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nói chung, đặc 
biệt cho bệnh lý tìm mạch và hô hấp. Ngừng hút 
thuốc lá có thể làm tăng cân, nhưng huyết áp sẽ 
giảm và lợi ích do ngừng hút thuốc lá rất rõ ràng. 

3) Thuốc điều trị THA 

Mục tiêu huyết áp < 140/85mmHg 

Biện pháp cơ bản điều trị THA gồm những 


thay đổi chế độ ăn, lối sống vừa đề cập ở trên, 


126 


hftps://tieulun.hopto.org 


nhưng với đa số người ĐTĐ thường xuyên phải 
kết hợp 2 thứ thuốc hạ huyết áp khác nhau mới có 
hiệu quả. Các thuốc hạ huyết áp không những 
phải có tác dụng hạ huyết áp, mà còn phải có đặc 
tính bảo vệ tim, thận và không thay đổi chuyển 
hóa đường, mỡ trong cơ thể. Do đó, các thuốc ức 
chế men chuyển dạng angiotensin, ức chế thụ thể 
angiotensin phải được coi là thuốc ưu tiên dùng 


đầu tiên. 
~“ + ~” h^ ° l 
Thuốc ức chế men chuyên angiotensin 


Thuốc ức chế men chuyển angiotensin làm 
giảm huyết áp do ức chế quá trình chuyển 
angiotensin Ï thành angiotensn II. Angiotensin II 
có tác dụng tăng trở kháng thành mạch, tăng thể 
tích máu và kích thích tiết aldosteron. 

Nhiều công trình nghiên cứu chứng minh được 
tác dụng có lợi của nhóm thuốc ức chế men chuyển 
angiotensin (ABCD trial; CAPPP; FACET): giảm 
nhồi máu cơ tim 63%, giảm tử vong do mọi 
nguyên nhân 62%. Thuốc còn có ưu điểm không 
gây rối loạn mỡ máu, đường máu, acid uric khi 
dùng kéo dài. 

Chỉ định: tăng huyết áp; suy tim; nhồi máu cơ 
tim; rối loạn chức năng thất trái; bệnh thận do ĐTĐ. 

Chống chỉ định: dị ứng thuốc; phù mạch; hẹp 
mạch thận 2 bên; cường aldosteron nguyên phát; 
có thai từ tháng thứ 3 trỏ đi. 


127 


hftps://tieulun.hopto.org 


Tóc dụng phụ: ho (0,5-2%); phù ch1; tăng kali 
máu; tụt huyết áp; đau ngực; đánh trống ngực; 
gây protein niệu; nổi mẩn đỏ; thay đổi vị giác; phù 
mạch - mặt, môi, họng (1/1.000 bệnh nhân), giảm 
bạch cầu/mất bạch cầu hạt (hiếm); suy gan; rối 
loạn chức năng thận; liệt dương; ngất; buồn nôn, 
nôn, đau bụng. 

Một số thuốc thường gặp: 

Captopril (Capoten; Loprll) viên 25/50mg; liều 
25-450nmg. 

Enalaprl (Benalaprll; Renitec; Ednyt) viên 
ð/10/20mg; liều 2,5-40mg. 

Läsinopril (Zestril) viên ðmg; liều 5-40mg. 

Perindopril (Coversy]) viên 2/4mg; liều 2-4mg. 

Quinapril (Accupri]) viên 5mg; liều 5-40mg. 


Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II 


Ức chế cạnh tranh thụ thể angiotensin II, ức 
chế tiết aldosteron do đó làm giảm co mạch, giảm 
thể tích máu và giảm huyết áp. Vì có tác dụng 
tương tự thuốc ức chế angiotensin nên được chỉ 
định khi bệnh nhân không dung nạp được với 
thuốc ức chế angiotensin (ho). 

Chỉ định: tăng huyết áp. 

Chống chỉ định: dị ứng thuốc; cường aldosteron 
tiên phát; hẹp mạch thận 2 bên; có thai (từ tháng 
thứ 4 trỏ đi). 

Một số thuốc thường gặp: 

Losartan (Cozaar) viên 25mg; liều 25-100mg. 


128 


hftps://tieulun.hopto.org 


lrbesartan (Aprovel; Irovel) viên 150/300mg; 
liều dùng 150-300mg/ngày. 

Telmisartan (Micardis) viên 40mg; liều dùng 
20-80mgi/ngày. 

* Lưu ý: không kết hợp thuốc ức chế men 
chuyển angiotensin II với thuốc ức chế thụ thể 


anglotensm TT. 


Thuốc lợi tiểu 


Chủ yếu dùng lợi tiểu thiazid, thuốc ngăn cản 
tái hấp thu natri và chlorid ở đoạn lên của ống thận. 

Lợi tiểu thiazid có hiệu lực tương tự như thuốc 
ức chế men chuyển dạng angiotensin khi so sánh 
kết quả trên các sự kiện tim - mạch cũng như trên 
thận. Nhưng khi dùng liều cao, thiazid có một số 
bất lợi về mặt chuyển hóa như tăng LDŨDL 
cholesterol, tăng đường máu, tăng acid uric máu. 
Khi dùng với liều thấp lợi tiểu có tác dụng tốt lên 
tim - mạch!. Thuốc lợi tiểu thiazid vẫn được sử 
dụng rộng rãi vì tính hiệu quả và rất rẻ (dùng với 
liều nhỏ hoặc dưới dạng kết hợp). 

Chỉ định: tăng huyết áp nhẹ, trung bình; phù, 


suy tim sung huyết. 


1. Perry HM Jr et di Eƒffect oƒ tredting ¡solated 
systolc hypertension on the rish oƒ deUeloping Udrious 
types and subtypes of strobe: the Systolic Hypertesion In 
the Elderly Program (SEHP). JAMA 2000; 284: p.465-471. 


129 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc; suy thận; 
vô niệu; có tha. 

Một số thuốc thường gặp: 

Hydrochlorothiazid viên 25mg: liều 12,5mg/ngày. 

Indapamid (Natrilix SR 1,5mg) 1 viên/ngày. 

Zestoretic (dạng kết hợp 20mg lisinopril và 
12,5mg hydrochlorothiazid); liều 1-2viên/ngày. 

Coversyl plus (dạng kết hợp 4mg perindopril 
và 1,25mg IndapamId); liều 1 viên/ngày. 

Một số thuốc lợi tiểu bhác: 

Furosemid (Lasix) có tác dụng mạnh được 
dùng khi suy thận. 

SpIronolacton (Aldacton) làm tăng kali máu 
dùng khi bị cổ trướng do xơ gan, khi cường 
aldosteron tiên phát. 


Thuốc chẹn bêta giao cảm 


Thuốc chẹn bêta giao cảm làm hạ huyết áp do 
làm giảm nhịp tim, giảm cung lượng tim, đồng 
thời làm giãn mạch do làm giảm tiết renin từ tổ 
chức cạnh cầu thận. 

Thuốc chẹn bêta giao cảm có một số bất lợi 
như: có tác động xấu lên chuyển hóa mỡ và đường; 
che dấu triệu chứng khi bị hạ đường huyết nên 
không được ưu tiên sử dụng. 

Chỉ định: tăng huyết áp; đau thắt ngực; nhôi 
máu cơ tim cấp; suy tim sung huyết (với chỉ định 
của bác sĩ chuyên khoa tìm - mạch); loạn nhịp tim. 


130 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chống chỉ định: nhịp chậm; nghẽn nhĩ thất độ 2-3; 
suy tim nặng; suy tim sung huyết (trừ trường hợp 
suy tim thứ phát do loạn nhịp nhanh có thể điều trị 
được bằng chẹn bêta giao cảm); bệnh phổi do co thắt 
(hen phế quản); bệnh động mạch ngoại vi. 

Một số thuốc thường gặp: 

Atenolol (Tenormin) viên 50mg; liều 25-100mg. 

Bisoprolol (Coneor) viên 5mg; liều 5-10mg. 

Carvedilol plus (Dilatren/Talliton) viên 
6,25/12,5/25mg; liều 6,25-50mg. 

Metoprolol (Betaloc) viên 50/100mg: liều 50-450mg. 

* Carvedilol (thuốc chẹn bêta giao cảm không 
chọn lọc có tác dụng giãn mạch do ức chế cả thụ thể 
alpha 1) có thể là thuốc tốt nhất trong nhóm này do 
có tác dụng có lợi lên chuyển hóa mỡ và đường. 


Thuốc chẹn alpha giao cảm 


Nhóm thuốc này làm giảm huyết áp do ức chế 
tiền sy-nap (phentolamin, phenoxybenzamin) và 
hậu sy-nap (phentolamin, phenoxybenzamm, 
prazosin) của thụ thể alpha 1 giao cảm dẫn đến 
giãn động mạch và tĩnh mạch. 

Nhóm thuốc chẹn alpha giao cảm tuy không có 
tác dụng bất lợi lên chuyển hóa nhưng được ghi 
nhận làm tăng tần suất suy tim sung huyết và 
không có tác dụng phòng ngừa bệnh mạch vành, 
do vậy nhóm thuốc này không được ưu tiên sử 
dụng như là nhóm thuốc hàng đầu trên bệnh 
nhân ĐT. 


151 


hftps://tieulun.hopto.org 


Tuy nhiên, nhóm thuốc chẹn alpha giao cảm 
có thể được dùng tốt trong trường hợp kết hợp 
thêm với nhóm thuốc hạ huyết áp khác khi mục 
tiêu huyết áp chưa đạt được hoặc trong trường 
hợp bệnh nhân nam giới có u xơ lành tính tiền 
liệt tuyến. 

Một số thuốc thường gặp: 

Doxazosin (Carduran) viên 2mg; liều 1-16mg. 

Prazosin (Minipress) viên 1/5mg: liều 1-20mg. 

Alfuzosine (Xatral) viên 2,5mg/ðmg; liều 
10mg/ngày. 

Lưu ý: nhóm thuốc này cần tăng liều từ từ vì 
hay gây hạ huyết áp tư thế. 


Thuốc chẹn kênh calei 


Các thuốc chẹn kênh calci làm giãn hệ tiểu 
động mạch bằng cách ngăn chặn dòng calei chậm 
vào trong tế bào cơ trơn thành mạch. 

Nhóm thuốc chẹn kênh calei thuộc thế hệ đầu 
(Nifedipin) làm nhịp tim nhanh phản ứng nên 
hiện không được ưa chuộng dùng cho người ĐT. 
Các thuốc chẹn calci thế hệ sau như amlodipin, 
felodipin ít ảnh hưởng lên sức co bóp cơ tim nên 
thường được sử dụng hơn. Các thuốc chẹn calci 
non-dihydropuridine như diÌltlazem và verapamil 
ảnh hưởng nhiều đến sức co bóp cơ tim nên phải 
rất thận trọng cho người có rối loạn dẫn truyền 
trong tim, rối loạn chức năng thất trái. 


132 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nhìn chung, nhóm chẹn kênh calci không ảnh 
hưởng đến chuyển hóa mỡ, đường nên có thể dùng 
kết hợp tốt cho người ĐTĐ có tăng huyết áp. Tác 
dụng phụ khó chịu và hay gặp nhất của nhóm 
thuốc này là phù, đau đầu, nóng bừng mặt. 

Một số thuốc thường gặp: 

Nifedipm (Adalat; Nifehexal...) viên 10/20/30/60mg; 
liều 10-120mg. 

Amlodipin (Amlor; Cardilopin; Amdepin...) 
viên 5/10mg; liều 5-10mg. 

Felodipin (Plendi]) viên ðmg; liều 2,5-10mg. 

Manidipin (Madiplot) viên 10/20mg; liều 10-20mg. 

Diltiazem (Tildiem) viên 60mg; liều 120-180mg. 

Verapamil (Isoptin) viên 120mg; liều 120-480mg. 

Tóm lại: cân bằng chặt chẽ huyết áp, nhất là 
khi đã có bệnh lý thận do ĐTĐ cố gắng bình ổn 
huyết áp < 140/85mmHg, nên khuyến khích bệnh 
nhân tự kiểm soát huyết áp bằng máy đo cá nhân 
để có thêm dữ liệu cho việc phân bố thuốc được 
hợp lý, ưu tiên dùng ức chế men chuyển làm 
chậm quá trình diễn biến đến suy thận giai 
đoạn cuối. Các thuốc hạ huyết áp khác như chẹn 
bêta giao cảm chọn lọc trên tim, ức chế kênh 
calci, lợi tiểu thiazid liều thấp, ức chế thần kinh 
trung ương đều có thể sử dụng được. Thông 
thường bệnh nhân ĐTĐ cần tới 2-3 nhóm thuốc 
hạ áp khác nhau mới đủ khống chế huyết áp 
đến mức khuyến cáo. 


133 


hftps://tieulun.hopto.org 


134 


hftps://tieulun.hopto.org 


155 


hftps://tieulun.hopto.org 


BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH 


HẠ ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ 

Định nghĩa: 

Xác định hạ đường huyết khi đường máu < 0,ðg/1 
(< 2,8mmol). 

TLưu ý: 

- Nhiều trường hợp có triệu chứng hạ đường 
huyết khi thử máu thấy 5ð-6mmol/l, thường quan 
sát thấy ở người tăng đường máu lâu ngày nay 
được tiêm 1nsulmn. 

- Nếu hạ đường huyết thường xuyên triệu 
chứng về thần kinh bị xoá mờ nên bệnh nhân 
trông như “bình thường” với mức đường máu 
2mmol/1. 

Ở người có tuổi, các triệu chứng hạ đường 
huyết thường mờ nhạt, thể hiện có khi là mệt 
mỏi vô cớ, tăng huyết áp... Hạ đường huyết do 
sulfamid kéo dài nhiều giờ, bắt buộc vào viện 
theo dõi. 

Nguy cơ: 

Hạ đường huyết nặng và kéo dài có thể gây 
tử vong do tổn thương mất não không hồi phục 
(hiếm gặp). 

Hoặc di chứng tổn thương thần kinh nhẹ 
hoặc nặng. 

Hạ đường huyết tái phát nhiều lần có thể dẫn 


đến suy giảm trí tuệ. 


186 


hftps://tieulun.hopto.org 


Triệu chứng: 

- Thường xảy ra lúc xa bữa ăn (Œ 2 giờ). 

- Triệu chứng hết nhanh khi bổ sung đường glucose. 

- Các triệu chứng không đặc hiệu. Hạ đường 
huyết càng nặng triệu chứng càng rõ nét. Nhưng 
quan trọng hơn là ốc độ tụt đường huyết, £hời 
gian hạ đường huyết và đặc tính của từng bệnh 
nhân (người sợ bị hạ đường huyết có triệu chứng 
sớm và rõ nét. hơn). 

- Hạ đường huyết trong đêm không được phát 
hiện: buổi sáng thấy đau đầu, kiểm tra quần áo thấy 
ẩm, đường máu thường cao, đường niệu (-) hoặc ít. 

- Các triệu chứng thường gặp: 

Đói cồn cào Vã mồ hôi 
Mệt mỏi đột ngột Rối loạn hành vi 
Run chân tay Nhìn đôi 
Bảng 9: Triệu chứng của hạ đường huyết 

theo giai đoạn 




















Giai đoạn 1: Giai đoạn 2: Giai đoạn 3: 
Thiếu glucose, | Thiếu glucose vỏ | Thiếu glucose 
đáp ứng thần | não thần kinh nặng 
kinh thực vật 
Dấu hiệu Rối loạn trí tuệ: | Hôn mê hạ 
thiếu gÌucose: | Kém tập trung đường huyết 
Đói Rối loạn trínhớ | Hôn mê sâu 
Mệt Rối loạn định Yên lặng 

hướng Không mất nước 

Tình trạng giống | Vã mồ hôi 

say rượu Không thở nhanh 





137 


hftps://tieulun.hopto.org 








Dấu hiệu đáp 
ứng thần binh 
thực uật: 
Mạch nhanh 
Trống ngực 
Vã mồ hôi 
Nói rời rạc 

Da tái 

Lạnh 

Run 

Tăng huyết áp 


Rối loạn tính 
cách: 

Lo lắng 

Kích thích tâm 
thần vận động 
Dễ cáu 

Hung hãn 

Đờ đẫn 

Trầm cảm 
khóc 


Có thể: 

Có dấu hiệu 
Babinskl 1 hoặc 
2 bên 

Mất phản xạ 
gân xương 

Co giật cục bộ 
hoặc toàn thể 








Rối loạn cảm 
giác: 

Nhìn đôi 

Ảo giác thị giác, 
thính giác 








Tối loạn thần 
hình: 

Chóng mặt 
Đau đầu 

Dị cảm 

Liệt một dây 
thần kinh hoặc 
liệt nửa người 











Hôn mê hạ đường huyết có thể diễn ra đồng 
thời hoặc trước các giai đoạn 1-2. 

Các dấu hiệu in đậm xảy ra > 20% số trường 
hợp hạ đường huyết. 


188 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nguyên nhân: 

- Quá liều insulin đúc kê đơn). 

- Do sai lầm về dinh dưỡng: 

+Ăn muộn. 

+ Ăn thiếu. 

+ Bỏ bữa ăn. 

- Tăng hoạt động thể lực bất thường. 

- Giảm nhu cầu Insulin sau giai đoạn tăng 
tạm thời: 

+ Hết nhiễm trùng. 

+ Dừng thuốc làm tăng đường máu. 

+ Bau phẫu thuật. 

- Tiêm Insulin vào vùng hoạt động mạnh. 

- Tắm nước nóng sau khi tiêm insulin. 

- Uống nhiều rượu. 

- Uống thuốc làm hạ đường máu. 

Xử trí. 

Xác nhận có hạ đường huyết bằng thử đường 
huyết mao mạch. 

Nếu bệnh nhân tỉnh: bù đường qua ăn uống 
15g đường: 

- Ba thìa cà phê đường kính hoặc đường glucose. 

- Hoặc 3 thìa mật ong. 

- Hoặc 150ml] (1 cốc nước) Coca Cola. 

- Hoặc 1 cốc sữa. 

- Hoặc 150ml nước cam. 

- Hoặc 1/2 chiếc bánh mỳ (loại nhỏ). 

Lưu ý: bệnh nhân có thể từ chối uống nước 


139 


hftps://tieulun.hopto.org 


đường, hãy nói với bệnh nhân cần phải uống “cốc 
nước này” không dùng từ “nước đường”. 

- Sau khi bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn: cần 
ăn thêm bữa phụ có đầy đủ bột-béo-đạm (cơm thịt 
hoặc bánh bao, bánh quy, bánh mỳ patê...). 

e 10g đường gÏucose làm tặng đường mứu 
2,3mmoil [1 trong 30 phút. 

e 20g đường gÏucose làm tặng đường mứu 
3,3mmol /l trong 4ð phút. 

e Sœu 60 phút đường máu bắt đầu giảm xuống. 

Nếu bệnh nhân hôn mê: 

- Tiêm glucose tĩnh mạch: 20% 60ml (12g glucose). 

- Sau khi bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn: cần 
ăn thêm bữa phụ có đầy đủ bột - béo - đạm (cơm 
thịt hoặc bánh bao, bánh quy, bánh mỳ patê...). 

- Nếu không thể lấy được tĩnh mạch: tiêm 
bắp 1-2 ống Glucagon 1mg. Không tiêm cho 
người hạ đường huyết do rượu hoặc do sulfamid 
hạ đường huyết. 

- Nếu bệnh nhân hạ đường huyết nặng do 
sulfxamid hoặc không ăn được cần truyền glueose 
10% liên tục sau khi đã tiêm đường tĩnh mạch 
như trên (1,5-2 lít/24g1ò). 

- Trong mọi trường hợp: 

- Đau 1 giờ xét nghiệm lại đường máu. 

- Tìm nguyên nhân gây ra hạ đường huyết, 
phân tích, chỉ rõ cho bệnh nhân để biết cách đề 


phòng và xử trí lần sau. 


140 


hftps://tieulun.hopto.org 


HÔN MÊ TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT 

Định nghĩa 

Rối loạn ý thức thứ phát do mất bù chuyển hoá 
nặng ở người ĐTĐ. 

Nguyên nhân 

Biểu hiện đầu tiên của ĐTĐ không được 
chẩn đoán. 

Không đủ liều hoặc không dùng insulin hoặc 
thuốc uống hạ đường huyết. 

Sai lầm của chế độ ăn. 

Tăng nhu cầu insulin trong trường hợp: 

- Nhiễm khuẩn (thường gặp), stress (nhồi máu 
cơ tìm, sau chấn thương, sau phẫu thuật...). 

- Điều trị thuốc làm tăng đường máu (thiazid, 
glucocortIcoid...). 

Tâm sàng 

Có 2 thể kinh điển và các dạng thức trung gian: 

- Hôn mê nhiễm toan ceton: điển hình ở bệnh 
nhân ĐTĐ týp 1 (hệ quả của thiếu insulin). 

- Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu: điển hình ở 
bệnh nhân ĐTĐ týp 2 (còn tiết insulin, mất nước 
trầm trọng). 

Tiền triệu: ăn kém ngon, buôn nôn, nôn, yếu 
cơ, đái nhiều, uống nhiều, dễ trụy mạch, da khô, 
véo da (+). 

Có thể đau bụng (giả viêm phúc mạc) trong 


trường hợp nhiễm toan ceton. 


141 


hftps://tieulun.hopto.org 


Thở nhiễm toan (nhịp thở Kussmaul) hơi thở có 
mùi ceton trong trường hợp nhiễm toan ceton. 

Ỏ gia1 đoạn nặng: 

- Rối loạn ý thức, ngủ gà và dẫn đến hôn mê. 

- Sốc giảm thể tích, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh. 

- Thiểu niệu và vô niệu. 

Chẩn đoán uà chẩn đoán phân biệt 

Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm ban đầu: 

+ Đường máu, CTM, creatinin, ure, K+, Na+, 
áp lực thẩm thấu máu. 

+ Khí máu. 

+ Xét nghiệm nước tiểu: tìm thể ceton niệu. 

Chẩn đoán phân biệt bằng hoá sinh các dạng 
khác nhau của hôn mê ĐTĐ: 


Bảng 10: Chẩn đoán phân biệt 
các dạng hôn mê ĐT húác nhau 



































Hôn mê toan | Hôn mê tăng úp lực 
cefon thẩm thấu 
Đường máu |>300mgidl > 600mg/dl 
(16,7mmoli) (338,3mmoli) 

Áp lực <320mosm/kg  |> 320mosm/kg 
thẩm thấu 
pH máu <7,2 Bình thường (hay gặp) 
Kiểm dư <-20 Bình thường (hay gặp) 
Cetonniệu |+++ Hiếm khi + 
142 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Xét nghiệm bổ sung: 

+ Phosphat. 

+ Lipase, CPK, Ca++, transaminase, TSH cơ sở. 

+ Điện tim, XQ phổi. 

+ Chẩn đoán phân biệt: hôn mê do các nguyên 
nhân khác. 

Điều trị 

Theo dõi tại khoa điều trị tăng cường: đặt 
monitor, theo dõi chặt chẽ huyết áp, đặt catheter 
tĩnh mạch trung tâm, đo áp lực tĩnh mạch trung 
tâm, làm các xét nghiệm cần thiết, có thể đặt 
sonde dạ dày, thở ôxy. 

Bù nước: bằng dịch muối đẳng thương; nếu 
Na+ > 155mmol/l: bắt đầu bằng NaCl 4,5%. Khi 
đường máu < 250mg/dl (13,9mmol/), thay thế 
dịch muối đẳng trương bằng đường glucose 5%. 
Tốc độ truyền dịch phụ thuộc vào áp lực tĩnh 
mạch trung tâm (ALUPMTTT): 

- ALUTMTTT < 8cm H;O: 1.000ml/giờ. 

- ALUTMTTT 3-8em H;O: 500ml/g1ờ. 

- ALUTMTTT 8-12cm H;O: 250ml/giờ. 

Cân bằng điện giải: 

- Na+: trong khung cảnh bù nước (xem nội 
dung ở trên). 

- Bù K+ khi K+ < 5mmol]: 

+ K+ < 3mmol/1l: 20mmol/g1ờ. 

+ K+ 3-4mmol/l: 15mmol/giờ. 


143 


hftps://tieulun.hopto.org 


+ K+ 4-5mmol/l: 10mmol/giờ. 

1ø KCI có 1ầmmol Kalhi. 

- Tuy theo hàm lượng phosphat máu (xem 
thêm ở dưới): dùng phosphat K+ hoặc KƠI. 

- Bù phosphor nếu phosphor máu < 1mmol]: 
khoảng 40mmol/24 giờ cùng với bù K+ (dùng 
phosphat K+ ). 

Dùng insulin: dạng insulin nhanh bằng bơm 
tiêm điện. Liều lượng phụ thuộc vào đường máu. 


Bảng 11: Liều insulin nhanh 
tuỳ theo đường múu 


























Đường máu Liều insulin tức Tốc độ 
mg/dl (mmol/l) | thì tiêm tĩnh mạch truyền 
300-400 (16,7-22,2) - 3 đơn vị/g1ờ 
400-500 (29-27,8) 8 đơn vị ñ đơn vi/giồ 
> 500 (27,8) 12 đơn vị 8 đơn vi/giờ 





- Nếu đường máu không giảm > 10% sau 2 giờ so 

với giá trị ban đầu: cần phải tăng liều lên gấp đôi. 
Đường máu không được làm giảm quá 
100mg/dl/giờ (5,5mmol/g1ò). 

- Trong thời kỳ đầu, không để đường máu giảm 

< 250mg/dl (13,9mmol). 

Nếu đường máu ở mức 250mg/dl: truyền đường 
gluecose 5% và giảm liều insulin ở mức 2 đơn 
vị/giờ; cũng có thể chuyển sang dùng đường tiêm 
dưới da. 


144 


hftps://tieulun.hopto.org 


Điều chỉnh thận trọng toan máu nếu pH < 7,1 


với dịch biearbonat Na+. 


Liều dùng: 


Bicarbonat Na+ (mmol) = kiểm dư (-) x cân 


nặng (kg) x 0,1. 


Bảng 12: Tính dịch truyền bicarbonate 























Bicarbonate 84% | 1.000mmol/l | 10mmol/10ml | 2,3g Na/100ml 
Bicarbonate 42% |_ 500mmoll Bðmmol/10ml | 1,15g Na/100ml 
Bicarbonate 14% | 170mmoll | 1,7mmol/10ml 3,8g Nai 








Heparm liều thấp: Fraxiparin 0,2ml x 2 lần 


tiêm dưới da bụng. 
Điều trị bệnh kèm theo: kháng sinh nếu có 


nhiễm khuẩn. 


Kiểm tra: đường máu, K+, Na+, khí máu, 
ALTMTT, thời kỳ đầu làm xét nghiệm 1-2 giờ/lần. 


145 


hftps://tieulun.hopto.org 


SỬ DỤNG INSULIN 
ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


KHÁI NIỆM CHUNG 


- Insulin là một loại chất đạm (protein) duy nhất 
trong cơ thể có tác dụng làm giảm đường huyết. 

- Insulin được tụy tiết ra một cách liên tục suốt 
24 giờ trong ngày, số lượng tuỳ thuộc vào lượng 
đường do gan cung cấp vào khoảng 200 
300g/ngày. 

- Lượng Insulinn này được gọi là lượng Insulin 
nền, khoảng 0,3-0,5 đơn vị/kg tức là vào khoảng 
2/3 tổng số insulin trong 24 giờ. 

- Insulin còn được tiết ra theo nhu cầu từng lúc 
của cơ thể, kích thích chủ yếu là sự tăng đường 
máu, nhất là sự gia tăng đường máu sau các bữa 
ăn. Lượng 1nsulin này tuỳ thuộc vào: 

+ Khối lượng thức ăn đưa vào. 

+ Khả năng kích thích của thức ăn lên tế bào 
bêta của tụy. 

Lượng insulin được tiết ra theo ăn uống vào 
khoảng 0,3 đơn vỊ/kg. 


146 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Nhu cầu tổng cộng về insulin trong 24 giờ là 
0,7 - 0,8 đơn v‡/kg. Ví dụ như một người có cân 
nặng 50kg cần khoảng 35 - 40 đơn vị/24 giờ, trong 
đó lượng insulin nền là 2ð đơn vị, lượng insulin 
theo nhịp ăn uống là 15 đơn vị. 

- Vì insulin là chất đạm nên khi uống vào đường 


tiêu hoá sẽ bị phân huỷ do đó cần phải tiêm. 


NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ 
BẰNG INSULIN 


Bệnh ĐT phụ thuộc insulin (týp 1) 

Biểu hiện: 

- Khởi phát ở người trẻ tuổi, thường ở bệnh 
nhân dưới 40 tuổi. 

- Triệu chứng rõ ràng: khát, uống và đái nhiều, 
ăn nhiều và gầy. 

- Có ceton trong nước tiểu. 

Tiến triển nhanh chóng đến tình trạng nhiễm 
toan ceton, thở nhanh, nếu không được phát hiện 
và xử trí kịp thời có thể gây ra biến chứng nguy 
hiểm đến tính mạng. 

Xét nghiệm: 

- C-peptid. 

- Kháng thể kháng tiểu đảo (chưa có sẵn ở 
Việt Nam). 


147 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bệnh ĐTĐ týp 2 cần được điều trị bằng 
insulin khi: 

* Có các triệu chứng rõ ràng khi không dùng 
1nsulin (týp 1 chậm). 

- Khát, uống - đái nhiều, ăn nhiều, gầy sút, teo cơ. 

- Xuất hiện ceton trong nước tiểu. 

- Tăng đường máu thường xuyên (Œ 3g/1 hoặc > 
16mmolì). 

* Các tình huống đòi hỏi phải dùng insulin 
trong bệnh ĐT týp 2: 

- Hôn mê tăng đường máu. 

- Các loại nhiễm khuẩn: đường hô hấp, tiết 
niệu, răng và tai mũi họng... 

- Tai biến mạch rộng: nhồi máu cơ tim... 

- Can thiệp phẫu thuật làm nhanh lành sẹo vết 
thương, vết loét ở chân... 

Dùng các thuốc làm tăng đường mấu: 

corticoid (dexamethazon, prednisolon...). 

- Có các biến chứng ĐTĐ: bệnh lý võng mạc, 
đau do tổn thương thần kinh trong bệnh lý ĐTĐ... 

- Thất bại khi dùng thuốc uống hạ đường huyết. 

Các chỉ số lâm sàng là rất cơ bản để chẩn 
đoán bệnh ĐTĐ phụ thuộc insulin, điều trị bằng 
Insulin là bắt buộc, có tính chất liên tục và 


Uĩnh uiÊn. 


148 


hftps://tieulun.hopto.org 






ớ 


g7 





Sự tiết insulin 


Tất cả các bệnh nhân ĐTĐ có thể trở nên cần 
điều trị bằng insulin một cách fgm thời hoặc 
Uĩnh uiễn. 

Đường máu ở người bình thường sau mỗi bữa 
ăn sẽ tăng lên chút ít trong vòng 1 - 2 giờ, sau sẽ 
trở lại bình thường. 

Đường máu không tăng lên quá cao cũng như 
không hạ quá thấp ở người bình thường là nhờ 
vào hoạt động nhịp nhàng của các cơ quan chủ 
yếu là tụy, gan, mô mỡ, cơ. Khi có thức ăn trong 
dạ dày - ruột, tụy lập tức đáp ứng bằng cách tiết 
thêm nhiều insulin (Biểu đồ 1). 

Trong cơ thể insulin có vai trò như là chiếc chìa 
khoá mở các kho lưu trữ ở gan, cơ và mô mỡ để 
đưa đường vào đó cất giữ. Ngược lại, khi đường 
máu xuống thấp, tụy tiết ít insulin hơn, nhưng 


149 


hftps://tieulun.hopto.org 


không bao giờ sự tiết insulin ngừng lại kể cả khi 
nhịn đói dài ngày. Tụy không tiết insulin chỉ gặp 
khi bị ĐEĐ týp 1. Do vậy, với bệnh ĐTĐ týp 1, 
nếu buộc phải nhịn đói để làm xét nghiệm, điều 
trị phẫu thuật cần gây mê chẳng hạn: hoặc là 
dùng ¡insulin và truyền đường kèm theo qua 
đường tĩnh mạch nếu thời gian nhịn đói kéo 
dài, hoặc là không truyền đường chỉ tiêm 
Insulin với 1/3 - 1/2 liều thường lệ. Không bao giờ 
được ngừng tiêm 1nsulÌin. 

Với người bệnh ĐTĐ týp 2 tụy tiết thiếu 
Insulin và không kịp thời, kết hợp với một số yếu 
tố thuận lợi như béo phì, ít vận động khiến cho 
lượng Insulin vốn ít lại hoạt động kém hiệu quả 
làm đường tăng cao nhất là sau khi ăn 1-2 giờ. 





Đường máu 





Sự tiết insulin 


150 


hftps://tieulun.hopto.org 


Sự tiết insulin trong ĐTĐ týp 2 không được 
điều trị tốt: đỉnh tiết Insulin sơu bữa ăn thấp uà 
chậm (Biểu đồ 2) 

Việc điều trị ĐTĐ bằng insulin thực chất là cố 
gắng khôi phục lại lượng insulin cần thiết bằng 
cách làm tăng lượng insulin sau mỗi bữa ăn và 
duy trì được lượng nhỏ 1nsulin lúc đói. 

Để đáp ứng mục đích này các hãng dược phẩm 
đã tạo ra rất nhiều loại insulin khác nhau. Khi 
tiêm insulin: bắt buộc phải biết phân biệt từng 
loại dựa vào thời gian tác dụng của chúng. 


NGUỒN GỐC CÁC LOẠI INSULIN 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Phân loại insulin theo nguồn gốc sản xuất 


Từ nguồn gốc động vật: từ tụy của bò hay 
lợn, có khác biệt một chút về cấu trúc so với 
Insulin của người. Loại insulin này được tỉnh chế 
bằng phương pháp sắc ký đạt độ tinh khiết hoá 
rất cao. Ngày nay, người ta có xu hướng ít dùng 
Insulin có nguồn gốc từ động vật vì e ngại các 
chứng bệnh có thể lây sang người như bệnh “bò 


” 


điên” chẳng hạn. 


Insulin “người”: được sản xuất từ Insulin 


động vật qua các phương pháp. 


151 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Bán tổng hợp từ insulin lợn, bản chất cũng từ 
nguồn động vật, hiện ít được sử dụng. 

- Tái tổ hợp gen: là loại insulin trung tính 
đơn thành phần, được sản xuất bằng kỹ thuật 
tái tổ hợp gen, sử dụng nấm men làm cơ thể 
sinh sản sau đó được chiết xuất đạt đến độ tỉnh 
khiết hoá và chất lượng cao nhất, có cấu trúc 
giống hệt như Insulin tự nhiên của người, do 
vậy ít tạo kháng thể và thời gian tác dụng ngắn 
hơn. Khi có kháng thể kháng insulin, một phần 
Insulin tiêm vào sẽ bị trung hòa bớt dẫn đến 
việc phải tăng liều điều trị. 

* Lưu ý: 

Nồng độ Insulin theo số đơn vị trong 1ml: 

- Loại dùng cho bơm tiêm: 1ml có 40 đơn vị 
đóng trong lọ nhỏ 10m] (400 đơn v1/1ọ). 

- Loại dùng cho bút chích: 1ml có 100 đơn vị 
đóng trong ống 3ml (300 đơn vi/ống). 

- Loại dùng cho bơm tiêm nồng độ từ 100 - 500 
đơn vự/ml, hiện nay chưa có tại Việt Nam. 

Khi mua insulin, cần xem kỹ nồng độ insulin 


và tổng lượng insulin có trong lọ. 


Phân loại tnsulin theo thời gian tác dụng 


Insulin tác dụng nhanh 

Đặc tính: trong suốt, có thể dùng bằng tất cả 
mọi đường tiêm: tĩnh mạch, dưới da, tiêm bắp và 
dùng được trong mọi tình huống. 


152 


hftps://tieulun.hopto.org 





Khi tiêm dưới da: insulin bắt đầu có tác dụng 
sau 1õ - 20 phút. Có tác dụng cực đại sau 2 - 4 giờ. 
Hết tác dụng sau 6 - 8 giờ. 

* Lưu ý: khi dùng Insulin tiêm dưới da thì 
insulin có tác dụng nhanh hơn và ngắn hơn nếu 
như vùng tiêm có tăng hoạt động thể lực (đùi nếu 
như tập chạy, cánh tay nếu như chơi tennis và 
bụng nếu như bơi thuyền...). 

Lợi ích: 

- Là loại duy nhất dùng trong cấp cứu do tác 
dụng hạ đường huyết nhanh chóng. 

- Có thể trộn lẫn với insulin chậm tuỳ theo mục 
đích và nhu cầu điều trị. 

- Có thời gian tác dụng ngắn và mạnh để làm 
giảm đường huyết sau khi ăn. 

Bất lợi: 

Thời gian tác dụng ngắn nên phải tiêm nhiều 
lần trong ngày (4 mũi tiêm dưới da, thực tế không 
dùng riêng insulin tác dụng nhanh để điều trị mà 
phải kết hợp thêm Iinsulin tác dụng bán chậm 
hoặc chậm). 


153 


hftps://tieulun.hopto.org 


Tnsulin tác dụng bán chậm (dịch tiêm đục 
như sữa) 





Để làm giảm bớt số lần tiêm trong ngày, người 
ta đã sản xuất ra loại Insulin có tác dụng dài hơn 
gồm 2 loại Insulin là NPH (Neutral Protamine 
Hagedorn) và, I5 (Insulin ZInc Suspenslon) hay 
lente để sử dụng trong chế độ điều trị với 2 hay 3 
mũi tiêm trong ngày. 

Loại insulin NPH: sử dụng protamin là một 
loại polypeptid có khả năng gắn insulin. 

- Bắt đầu tác dụng sau 1 giờ. 

- Tác dụng mạnh nhất sau 4 - 8 giờ. 

- Hết tác dụng sau 14 - 18 giờ. 

- Với loại insulin này thì các điểm gắn kết 
Insulin của protamin đã bão hoà nên loại insulin 
này có thể dùng trộn lẫn với insulin nhanh. 

- Tuy nhiên, nhược điểm của loại insulin này có 
thể gây ra loạn dưỡng mỡ nơi tiêm (hiếm gặp). 

Loại insulin IZS (nsulin kẽm): 

Thời gian tác dụng có thể từ 6 - 36 giờ tuỳ theo 


cách thức sản xuất. 


154 


hftps://tieulun.hopfo.org 


- Ưu điểm của các loại insulin tác dụng trung 
bình là có nhiều loại với thời gian tác dụng khác 
nhau thích ứng với yêu cầu điều trị và sự thuận 
lợi của từng bệnh nhân. 

- Nhược điểm: có thể gây đau khi trộn với 
1nsulin nhanh. 

* Cần chú ý khi trộn lẫn insulin nhanh với 
chậm thì loại nhanh phải được lấy vào bơm tiêm 
trước và dịch trộn phải được tiêm ngay. 


Insulin trộn sẵn (dịch tiêm đục như sữa) 





Là loại insulin trộn lẫn giữa 2 loại nhanh và 
trung bình theo tỷ lệ nhất định. 

- Có tỷ lệ 30% Insulin nhanh và 70% insulin 
trung bình. 

- Có tỷ lệ 50% Insulin nhanh và 50% insulin 
trung bình. Ngoài ra, còn tiến hành trộn theo 
những tỷ lệ khác, trong đó loại nhanh chiếm 10- 
20-40%. 

Đặc tính: cùng lúc có 2 tác dụng (nhanh do 
loại nhanh đảm trách và kéo dài do loại trung 
bình đảm trách). 

- Với người ăn nhiều tỉnh bột - đường thì thích 
hợp với loại trộn 40-50% nhanh. 


155 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Phần lớn bệnh nhân dùng loại trộn 30% nhanh. 

- Một vài người có khuynh hướng hạ đường 
huyết giữa các bữa ăn nên dùng trộn 10 - 20%. 

Ưu điểm: tiện dụng, phù hợp hơn với sinh lý 
mà không đòi hỏi phải tự trộn lấy liều khi dùng 
riêng từng loại nhanh chậm. 

Nhược điểm: vì tỷ lệ pha trộn là cố định nên 
khó điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống 
cụ thể: ăn bữa no nếu tăng liều cả ¡insulin 
nhanh và chậm sẽ gây hạ đường huyết muộn. 
Trong khi lẽ ra chỉ tăng từ 2 đến 6 đơn vị loại 


1nsulin nhanh. 


Tnsulin tác dụng chậm (dịch tiêm đục như sữa) 


10_ 12 14 





Đặc tính: là loại insulin có kết hợp với kẽm, 
chia làm 2 nhóm chính: 

- Nhóm 1: loại tác dụng 24 giờ. 

- Nhóm 2: loại tác dụng 36 giờ. 

Ưu điểm: 

- Chỉ cần một mũi tiêm có tác dụng trong cả 24 


giờ trong ngày. 


156 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Có thể dùng trong kỹ thuật 4 mũi tiêm/ngày, 
ö mũi nhanh vào trước các bữa ăn và một mũi 


chậm vào lúc đi ngủ (22 giò). 


Nhược điểm: 

- Tại chỗ: đỏ, đau nơi tiêm. 

- Hạ đường huyết không lường trước do tác 
dụng kéo dài chồng chéo với các mũi tiêm khác. 

- Thường không làm giảm được đường máu sau 
ăn do thời gian hấp thu vào máu chậm. 

Insulin tác dụng siêu chậm (dịch tiêm trong) 

Đặc tính: là loại Insulin nhân tạo có tác dụng 
kéo dài thực sự. 

Ưu điểm: tốc độ hấp thu ổn định hơn 92 loại 
1nsulin bán chậm và chậm, do đó có tác dụng làm 
1nsulin nền tốt hơn, ít gây hạ đường huyết hơn. 

Insulin tác dụng ngắn (dịch tiêm trong) 

Đặc tính: là loại Insulin nhân tạo có tác 
dụng chỉ 10-15 phút sau khi tiêm. Hết tác dụng 
sau 3 giờ. 

Ưu điểm: có tác dụng hạ đường huyết sau ăn 
tốt. Không cần phải chờ 30 phút mới được ăn như 
đối với loại Insulin tác dụng nhanh. 


Nhược điểm: giá thành đắt. 


157 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 13: Một số loại insulin có trên thị trường 





























Thời 
Thời 
Loại gian . 
3 gian 
insulin ` : F bắt „ 
: Nguồn gốc Nông độ/m] š hết 
(Thời gian đầu có l 
tác 
tác dụng) tác 
dụng 
dụng 
1. Loại tác 
dụng nhanh 
-Actrapd | "Người"⁄inh 40 đơn vi/ml(o) | 30phút | 8giờ 
HM tổng hợp 100 đơn vị/m] 30 phút | 8giờ 
(bút tiêm) 
- nsuliddR | "Ngườ"⁄sinh 40 đơn vi/ml(o) | 30phút | 6giờ 
tổng hợp 
- Insulinum_ | Chiết xuất từ 40 đơn v/ml(o) | 30 phút | 7-8 giờ 
Maxrapd | tụy lợn 
2. Loại bán 
chậm, 
- Isulatard | "Người⁄sinh 40 đơn vi/ml (ọ) lgờ | 20giờ 
HM tổng hợp 100 đơn vị/m] lgờ | 20giờ 
(bút tiêm) 
-Monotard | "Người'⁄sinh 40 đơn vi/ml (ọ) 2gờ | 18giờ 
HM tổng hợp 
InsuiddN | "Người/sinh 40 đơn vi/ml (ọ) lgờ | 24giờ 
tổng hợp 
-Bemilente | Chiết xuất từ 40 đơn vự/ml(lo) | 1giờ30 | 16 giờ 
MC tụy lợn phút 
158 


hftps://tieulun.hopto.org 








ở. Loại trộn 





sẵn nhanh | 

bán chậm, 

-Mixtard  |"Người⁄inh 40 đơn vj/ml(ọ) | 30 phút | 20 giờ 
HM30,10, | tổng hợp 100 đơn vi/m] 30 phút | 16 giờ 
20, 40, 50 (bút tiêm) 

-Novomx |"Người⁄inh 100 đơn vị/m] 5-10 | 16giờ 
30/70 tổng hợp (bút tiêm) phút 

4. Loại tác 

dụng dài 

- Ultra Chiếtxuấttừ |40đønvimldo | 4giờ | 24giờ 


LenteMC_ | tụy bò 
- LentMC _ | Chiết xuất từ 40 đơn viml (o) 2giờ | 24giờ 


tụy lợn, bò 30 phút 
- InsuliddL | "Ngườ⁄sinh 40 đơn vựml đọ) 4giờ | 28giờ 
tổng hợp 





- nsulinum | Chiết xuất từ 40 đơn vựml(o) | 1-2giờ | 24giờ 
lent Cho-S | tụy bò 





ð. Loại tác | Nhân tạo 
dụng dài 
không có 
đỉnh 

- Lantus 100 đơn vi/ml 2giờ | 24giờ 
- Levemir 100 đơn vi/m] 20 giờ 








6. Loại tác | Nhân tạo 100 đơn vựm] ð-10 3 giờ 
dụng ngắn phút 
- Humalog 
- Novorapid 
- Apidra 




















159 


hftps://tieulun.hopto.org 


CÁC CÁCH TIÊM INSULIN 





3 mũi tiêm một ngày vào trước 3 bữa ăn chính: 

Trong đó: 

- Sáng tiêm insulin nhanh, khoảng 25% 
tổng liều. 

- Trưa tiêm insulin nhanh, khoảng 25% 
tổng liều. 

- Chiều tiêm insulin nhanh trộn với insulin 
bán chậm hoặc chậm, khoảng 50% tổng liều. 

Ví dụ: Một người 50kg, ước tính liều ban đầu là 
0,5 đơn vị/kg/ngày: tổng liều sẽ là 24 đơn vị; phân 
bố liều ban đầu: sáng 6 đơn vị insulin nhanh, trưa 
6 đơn vị insulin nhanh, chiều 12 đơn vị insulin 
bán chậm hoặc insulin trộn sẵn. Điều chỉnh từ 10- 
20% liều lượng đơn vị insulin khi đường máu chưa 
đạt được mục tiêu điều trị. Thường sau 2-3 ngày 
chỉnh liều 1 lần. 


160 


hftps://tieulun.hopto.org 


Ưu điểm là khôi phục được sự tiết insulin gần 
giống với sinh lý bình thường nhưng nhiều khi thời 
gian tác dụng của insulin bán chậm không đủ dài 
để khống chế đường máu vào sáng sớm hôm sau. 


Cách 2: 





_ 


4 mũi tiêm/ngày trong đó 3 mũi nhanh trước 3 
bữa ăn và 1 mũi bán chậm hoặc chậm lúc đi ngủ: là 
cách tiêm Insulin tương đối gần với tiết insulin bình 
thường, đường máu thường được ổn định tốt hơn và 
dễ điều chỉnh hơn, thích hợp với người trẻ tuổi, có 
hiểu biết tốt và có điều kiện tự theo dõi. 

Phân bố liều gợi ý có thể như sau: Mỗi mũi 
tiêm insulin nhanh chiếm 20% tổng liều; insulin 
bán chậm hoặc chậm chiếm 40% tổng liều. Ví dụ 
cho người 50kg cần 24 đơn vi/ngày: sáng 6 đơn vị 
Insulin nhanh; trưa 4 đơn vị Insulin nhanh; 
chiều 4 đơn vị insulin nhanh và tối 10 đơn vị 
insulin bán chậm hoặc chậm. Điều chỉnh liều 
tăng hoặc giảm 10-20% tổng liều sau 2-3 ngày. 


161 


hftps://tieulun.hopto.org 


Cách 83: 


3£ @ 
2® # 
Ụ 


+ 
= 


l 
3 





y tế+  <@” 

2 mũi tiêm/ngày vào trước bữa ăn sáng và tối: 
sử dụng loại insulin tác dụng bán chậm, đường 
máu sau ăn sáng, tối thường tăng nhiều do nồng 
độ Insulin bán chậm hấp thu chậm không gặp gõ 
với tình trạng tăng đường máu sau ăn. Để sửa 
chữa nhược điểm này có thể trộn thêm vào loại 
1nsulin tác dụng nhanh. 

Phân bố liều 2/3 vào buổi sáng; 1⁄3 vào buổi 
chiều. Ví dụ: cho người 50kg, liều dùng ban đầu 24 
đơn vựngày: 16 đơn vị trước ăn sáng; 8 đơn vị trước 
ăn chiều. Tăng giảm liều 10-20% sau 2-3 ngày. 





hftps://tieulun.hopfo.org 


1 mũi tiêm/ngày: dùng loại Insulin chậm, với cách 
tiêm này hiếm khi đường máu được điều chỉnh tốt. 
Chỉ dùng cho trẻ em còn quá nhỏ hoặc người già, 
người không thể thực hiện được các cách tiêm 2 - 3 
hoặc 4 mũi tiêm/ngày. Việc điều trị lúc này chủ yếu 
nhằm mục đích sinh tôn, tránh đường máu quá cao. 

Tiêm ¡nsulin nhiều lần/ngày thì phải đau 
nhiều lần nhưng đổi lại đường máu được điều 
chỉnh tốt hơn, giảm tối thiểu được các biến chứng. 
Ngày nay các loại bút tiêm insulin cho phép lấy 
liều insulin cực kỳ chính xác và kim tiêm cực nhỏ 
khiến cho việc tiêm insulin được đơn giản hoá và 
đỡ đau hơn rất nhiều. 

Chú ý: 

- Mũi tiêm cuối cùng trong ngày bắt buộc phải 
là insulin bán chậm hoặc chậm mới có thời gian 
đủ dài để duy trì đường máu tới sáng hôm sau. 

- Sử dụng Insulin loại nào vào những giờ nhất định 
trong ngày, không được hoán vị thay thế các mũi tiêm 
nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. 

- Khi mua Insulin phải chú ý mua đúng loại 
insulin đang tiêm. Trường hợp cần thay đổi phải 
hỏi ý kiến bác sĩ. 

- Khi đi khám bệnh nên đem theo lọ Insulin và 
bơm tiêm đang dùng để kiểm tra. 

- Hãy trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để lựa 
chọn cách tiêm 1nsulin (2, 3 hay 4 mũi tiêm/ngày). 
Bạn không được tự ý thay đổi cách tiêm và loại 
insulin mà không có ý kiến của thầy thuốc. 


163 


hftps://tieulun.hopto.org 


KỸ THUẬT TIÊM INSULIN 


Vị trí tiêm dưới da 

- Tất cả tổ chức dưới da trên cơ thể đều có thể 
dùng để tiêm, tuy nhiên trên thực tế thường dùng 
vùng đùi, cánh tay, bụng, hông, lưng. 

- Sự luân chuyển định kỳ các mũi tiêm theo 
truyền thống được hướng dẫn hiện nay không 
được áp dụng nữa. Ngày nay, người ta chọn một 
vùng tiêm cho vài ngày vào những giờ tiêm nhất 
định, sau khi hết điểm tiêm mới chuyển sang 
vùng khác. Mỗi mũi tiêm cách nhau 2 - 4cm, ví 
dụ: với người tiêm 3 mũ1/ngày, chọn vùng bụng 
cho các mũi tiêm buổi sáng, vùng cánh tay dành 
cho các mũi tiêm buổi trưa, vùng đùi cho các mũi 
tiêm buổi chiều. 
Cần chú ý rằng 
nếu như vùng dự 
định tiêm sẽ phải 
vận động nhiều 
thì nên chuyển 
sang vùng khác. 
Ví dụ: nếu như 
vùng đùi được 
chọn sẽ tiêm mà 
sau đó đạp xe 
nhiều thì tiêm lên 





cánh tay. 


164 


hftps://tieulun.hopfo.org 


Giờ tiêm 

- 15 - 30 phút trước khi ăn nếu là loại insulin 
nhanh, kể cả loại trung bình có pha trộn. 

- 1ỗ phút - 2 giờ trước khi ăn nếu là loại tác 
dụng trung bình (thường trước khoảng 1 giờ). 

Lưu ý: Khi đã chọn giờ tiêm thích hợp với gia 
đình mình không nên thay đổi giờ tiêm đó quá 
thường xuyên. 


Dụng cụ và cách tiêm 

- Dụng cụ: bông, cồn 70, bơm tiêm hay bút 
tiêm. Cần chú ý sát trùng cả nút cao su của lọ 
thuốc khi lấy thuốc. 

- Cách tiêm: với bệnh nhân có lớp mỡ dày và 
bút tiêm hay bơm có kim tiêm với độ dài thích hợp 
thì tiêm thẳng hay chéo vào dưới da. 

Với các bệnh nhân có lớp mỡ dưới da mỏng thì 
có thể dùng kỹ thuật véo da để tiêm. 


: zTiêm thẳng z Tiêm có ï_3Tiêm chéo š Tiêm thẳng 
không véoda  véo da 45 góc 909 
_—ẽtT= Ƒ—_— — 


š Véo da đúng : 3 Véo da không đúng 





165 


hftps://tieulun.hopfo.org 


Tốt nhất bệnh nhân nên tự tiêm để tăng tính 
độc lập, tăng khả năng tiêm theo giờ nhất định để 
hiệu quả điều trị tốt hơn. 

Kỹ thuật lấy và tiêm insulin 

Tự lấy và tiêm insulin là yêu cầu thiết yếu để giữ 
đường máu ổn định tốt. Nếu nhờ người khác tiêm 
hộ, hãy hình dung, nếu người đó đi vắng hoặc vào 
các ngày lễ tết, không thể đến tiêm được. Sau một 
thời gian thực hành bạn sẽ thấy việc tự tiêm insulin 
sẽ không đến nỗi quá phức tạp và đau đón nếu theo 


đúng các chỉ dẫn sau: 


1. Trước hết 
hãy chuẩn bị 
các vật dụng 
cần thiết: 
bông, cồn, 
bơm tiêm, 


1nsuln. 





2. Rửa tay 
sạch sẽ bằng 
xà phòng để 
tránh nhiễm 
khuẩn. 





166 


https://tieulun.hopto.org 


3. Lăn nhẹ lọ 
1nsulm loại 
đục (chậm 
hoặc bán 
chậm) trong 
lòng 2 bàn tay 
để trộn đều 
dịch tiêm bị 
lắng đọng. 
Động tác này 
thường bị bỏ 
quên. Không 
được lắc 
mạnh lọ 
1nsulin. 


4. Sát trùng 
nút cao su 

KÃ . . 
của lọ Insulin 





bằng bông 
cồn 700. 


5. Lấy bơm 
tiêm sạch, 
tháo bộ phận 
bảo vệ kim. 





167 


https://tieulun.hopto.org 


6. Kéo 
plston lấy 
lượng không 
khí tương 
đương với 
liều Insulin 
cần tiêm. Ví 
dụ 0,2m] = 
8 đơn vị 
1nsulin cho 





loại có nồng độ 1m] = 40 đơn vị. 


0,3m] = 12 đơn vị insulin cho loại có nồng độ 
1ml = 40 đơn vị. 

0,4m] = 16 đơn vị Insulin cho loại có nồng độ 
1ml = 40 đơn vị. 

0,ðm] = 20 đơn vị insulin cho loại có nồng độ 
1ml = 40 đơn vị. 

0,6m] = 24 đơn vị insulin cho loại có nồng độ 
1ml = 40 đơn vị. 


7. Đâm kim 
qua nút cao 
su. Đẩy 
lượng không 
khí trong 
bơm tiêm vào 





lọ msulm. 


168 


https://tieulun.hopto.org 


8. Xoay ngược lọ thuốc và bơm kim tiêm đồng 
thời lấy thuốc đến vạch cần thiết. 





9. Nếu có bọt khí trong bơm tiêm, gõ nhẹ lên 
bơm tiêm ở chỗ có bọt khí sao cho bọt khí dịch 
chuyển lên trên, bơm trở lại vào lọ thuốc. Lấy lại 
thuốc đến vạch cần thiết sao cho không có bọt khí 
ở trong bơm tiêm. Rút kim và bơm tiêm ra khỏi lọ 
thuốc. Chuẩn bị tiêm. 





169 


https://tieulun.hopto.org 


10. Sát 
trùng vùng 
da được 
tiêm từ giữa 







vòng ra 
xung quanh. 
Làm căng 


tiêm bằng ngón cái và ngón trỏ. Đâm kim nhanh 


/ 5w vùng da định 
và thẳng góc 90°. Nếu vùng da định tiêm mỏng thì 
nên véo da lên để tiêm. 


11. Giữ 
bơm tiêm 
bằng một 
tay. Tay kia 
kéo plston 
lên một chút 
để thử xem 


có máu lên 


ìm H. bê 
Á *. vc 


~« xui... lš 2BENNĐ” = 
bơm tiêm 


hay không? Nếu có máu trào lên có nghĩa là kim 
tiêm đã đi vào trong mạch máu - không được 
tiêm. Rút kim tiêm ra và chọn vị trí khác để 


tiêm lại. 


170 


hftps://tieulun.hopfo.org 


12. Nếu 
không có 
máu, đẩy 
piston để 
đưa thuốc 


vào. 
18. Khi 
bơm xong, 


rút kim ra 
nhanh. Ấn 
bông tẩm 
côn lên vết 
tiêm một 
lúc. Không 
được xoa 





bóp nơi tiêm vì sẽ làm cho thuốc ngấm vào máu 


nhanh hơn. 


Tự trộn insulin 


Tự tiêm lấy insulin để trong cùng một mũi 


tiêm có cả tác dụng của Insulin nhanh và insulin 


bán chậm dùng trong một số cách tiêm 1nsulin. 


Tự trộn lấy insulin không có gì quá phức tạp, 


chỉ cần tiến hành theo các bước sau: 


171 


https://tieulun.hopto.org 


1. Chuẩn bị 
bông, cồn 
70, bơm 
tiêm, Insulin 
tác dụng 
nhanh (loại 


trong) và 





bán chậm 
(loại đục). 


Giả sử ta cần lấy 20 đơn vị insulin bán chậm 


và 10 đơn vị Insulin nhanh. 


2. Đầu tiên 
lấy lượng 
không khí 
tương 
đương với 
liều insulin 
bán chậm, 
đưa lượng 


không khí này vào lọ Insulin bán chậm, rút kim và 





bơm tiêm ra - Không lấy thuốc lúc này. 


172 


https://tieulun.hopto.org 


3. Lấy 
lượng không 
khí tương 
đương với 
liều insulin 
tác dụng 
nhanh. 


4. Đâm 
kim vào lọ 
1nsulin tác 
dụng nhanh, 
đưa lượng 
không khí 
này vào. 


5. Quay 
ngược lọ 
thuốc và lấy 
thuốc tương 
đương với 10 
đơn vị. 








178 


https://tieulun.hopto.org 


6. Quan sát 
xem có bọt 
khí trong 
bơm tiêm 
hay không? 
Nếu có bọt 
khí, gõ nhẹ 
vào bọt để 
bọt dịch 
chuyển lên 
trên. Bơm 
bọt khí vào 
lọ, lấy lại 
liều thuốc. 
7. Nếu vẫn 
còn bọt khí: 


lặp lại động tác trên sao cho lấy chính xác đúng 





10 đơn vị insulin nhanh. 

8. Quay lại 
lọ Imnsulin 
bán chậm. 
Đâm kim 


vào và rút 






thuốc ra 
đúng đủ 20 
đơn vị bán 





chậm, nghĩa là vị trí piston ở 30 đơn vị vì 10 đơn 
vị nhanh + 20 đơn vị bán chậm = 30 đơn vị. 


Rút kim và tiêm như bình thường. 


17⁄4 


hftps://tieulun.hopto.org 


NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LIỀU INSULIN 


Thay đổi liểu chỉ ảnh hưởng tới đường máu 
trong vòng thời gian tác dụng của insulin, nói 
chung ð giờ sau khi tiêm với loại nhanh và 8-12 giờ 
với loại bán chậm. 

Thay đổi liều phải tính đến các sự kiện tình cờ 
như vận động thể lực, ăn uống khác thường... 
Trong trường hợp này liều tiêm cần thay đổi từ 
trước với sự ước đoán về cường độ vận động. 

Thay đổi liều cần phải tính tới sự tăng giảm 
đường máu ở những ngày trước đó. 

Thay đổi liều để đạt được mục tiêu đường máu 
do bác sĩ chuyên khoa đặt ra tuỳ từng bệnh nhân. 

Ví dụ: 

- Bệnh nhân trẻ và bệnh nhân có biến chứng 
mắt, thần kinh... cần có đường máu gần bình 
thường, nghĩa là buổi sáng lúc đói 4,4 - 6,7mmol/l 
và sau ăn là < 8,9mmol/1. 

- Bệnh nhân đã có tuổi, kém tự chủ... mục tiêu 
là tránh hạ đường huyết và tăng đường huyết 
nhiều > 14mmol1. 

Kỹ thuật tự đo đường máu, đường niệu, ceton 
niệu thường xuyên cho phép điều chỉnh chặt chẽ 
đường máu trong giới hạn mục tiêu đặt ra. 

Quyển sổ ghi chép lại các kết quả xét nghiệm 
là biện pháp duy nhất cho phép hình dung quá 
trình diễn biến trong nhiều ngày (điều chỉnh liều 
tốt. hơn). 


175 


hftps://tieulun.hopto.org 


Để có thể hiểu và học được cách tự điều chỉnh 
Insulin cần đi sinh hoạt câu lạc bộ và khám bệnh 
đều đặn với các bác sĩ chuyên khoa. 


BẢO QUẢN INSULIN 


- Nơi khô ráo, nhiệt độ lý tưởng là 2-8°C, tránh 
ánh nắng. 

- Tuy nhiên, insulin được sản xuất ra rất bền 
vững đến tận nhiệt độ 27C cho nên với thời tiết 
mùa đông thì việc bảo quản không thành vấn đề. 
Về mùa hè với việc tích trữ dài hạn ở nhiệt độ cao 
có thể ảnh hưởng tới chất lượng của insulin. Lưu 
trữ dùng ngắn hạn chỉ cần để nơi mát nhất trong 
nhà là đủ (trong trường hợp không có tủ lạnh), ở 
30°C có thể để được trong 4 - 6 tuần không ảnh 
hưởng đến chất lượng. 

Lưu ý: 

- Lọ đang dùng không để trong tủ lạnh vì tiêm 
bị đau. 

- Tuyệt đối không để insulin trong ngăn đá vì ở 
đó nhiệt độ đưới 00C. 

- Khi mua hoặc khi lấy insulin mới đem về 
dùng cần kiểm tra lại chất lượng, nếu insulin 
nhanh (oại trong) có vấn đục hoặc loại bán chậm 
và chậm (loại đục) có vấn cặn thì không nên dùng. 


176 


hftps://tieulun.hopto.org 


MỘT ĐƠN VỊ INSULIN 
CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 


Insulin được tìm ra từ năm 1921 và sử dụng để 
điều trị bệnh ĐTĐ týp 1 cho Leonard Thomson 
lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 năm 1922, người 
này đã sống được đến ngày 20 tháng 4 năm 1985, 
thọ được 27 tuổi (sau 13 năm 3 tháng tiêm 
insulin). Nhân loại sẽ nhớ mãi đến những cái tên 
Best và Banting - những người đầu tiên đã chiết 
suất được Insulin, Collip và MacLeod - những 
người đầu tiên dùng insulin chiết suất đó để tiêm 
cho Loenard Thomson tại Toronto (Canada) ngay 
sau khi Best và Banting chiết suất được vài ngày. 

Để hiểu rõ hơn được công lao trên của Best, 
Banting, Collip và MacLeod, chúng ta cần biết 
rằng, trước khi tìm ra insulin, bệnh nhân ĐTĐ 
týp 1 thường chỉ sống được vài tháng, hiếm khi 
được 1 năm sau khi chẩn đoán bệnh. Và ngày nay, 
trên toàn thế giới có khoảng 25 triệu người mắc 
bệnh như Leonard Thomson. 

Trên vỏ lọ thuốc insulin thường ký hiệu số 


lượng/nồng độ insulin là IU = ¿„fernational unite 


177 


hftps://tieulun.hopto.org 


= đơn vị quốc tế chuẩn hoá (có nghĩa là ở bất kỳ 
đâu trên thế giới, hiệu lực của một đơn vị insulin 
đều giống nhau). 

Kể từ ngày tìm ra insulin đến nay, đã từng có 
rất nhiều cách để đo đếm lượng insulin. Ban đầu, 
Best, Banting, Collip và MacLeod đã gọi lượng 
1nsulin gây ra co giật cho thỏ với mức đường máu 
45mgidl là một đơn u¡ hoạt động hay là một đơn uy 
thỏ. Sau đó, vào năm 1926, đơn vị Insulin được 
định nghĩa như sau: là 1/3 lượng insulin cần thiết 
để làm giảm được đường máu của một con thỏ 
nhịn ăn 24 giờ xuống 45mg/dl trong vòng 5 giờ 
sau khi tiêm. 

Tuỳ theo công nghệ sản suất và độ tinh chế, 
một đơn vị insulin được định nghĩa với nhiều 
lượng rất khác nhau: 

Đơn vị quốc tế lần thứ nhất (1925): 8 IU/mg bột 
khô, hay 1TIU = 0,125mg. 

Đơn vị quốc tế lần 2 (1935): 22 TU/mg bột khô, 
hay 1U = 0,04545mg. 

Đơn vị quốc tế lần 3 (1952): 24,5IU/mg, hay 
1IU = 0,040816mg. 

Đơn vị quốc tế lần 4 (1958): 25,36TU/mg, hay 
1IU = 0,03943mg. 

Kể từ năm 1991: 1mg 1nsulin khô có 28,7TU, 
hay 1U = 0,0348mg. 

Lưu ý những điều sau đây thì xin đừng quên, 


178 


hftps://tieulun.hopto.org 


vì nhớ được chúng, đường máu sẽ ổn định hơn 
rất nhiều. 

- 1IU insulin thường làm giảm được 10-15gram 
đường ăn vào. Nếu muốn ăn thêm chất bột đường 
cần phải tính lượng ăn thêm đó để tăng số đơn vị 
1nsulmn tác dụng nhanh tương ứng, hoặc ngược lại, 
khi ăn giảm lượng chất bột đường cũng cần phải 
giảm liều insulin tác dụng nhanh để tránh bị hạ 
đường máu. 

- 1-2IU (10% liều) insulin là lượng cần thêm 
vào hay bớt đi cho một lần tiêm (cho phần lớn 
trường hợp) nếu đường máu không nằm trong 
mục tiêu để ra (hãy lưu ý điểm này để lấy liều 
1nsulin cho chính xác). 

- 0,5-1TU/kg cân nặng là liều insulin/ngày ở đa 
số bệnh nhân ĐTĐ týp 1 điều trị đúng cách (một 
người nặng 50kg cần khoảng 25-ð0TIU/ngày). 

- 1IU insulin loại tác dụng nhanh làm giảm 
đường máu khác hẳn 1TIU loại tác dụng chậm. Có 
quá nhiều bệnh nhân không biết phân biệt đâu là 
insulin chậm và insulin trộn sẵn cả nhanh và 
chậm (cả 2 loại đều đục như sữa khi lắc). 

- 1IU insulin được cơ thể “hiểu” là 0,BIU hoặc 
là 1,5IU, và vì vậy đường máu chẳng ngày nào 
giống ngày nào. 7g sơo? Vì sau khi tiêm cho cùng 
một người, sự hấp thu có thể khác nhau tới 50%. 
Đó là vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến như: 


loại Insulin (nhanh; bán chậm... từ loại Insulin bò 


179 


hftps://tieulun.hopto.org 


hay “người); nồng độ (40IU/m] hay 100I1U/m]); 
liều tiêm cho một lần (<10IU hay >10TIU); nơi 
tiêm (bụng hay đùi...); độ nông sâu của mũi tiêm 
(kim tiêm dài 5-6-8-12mm?); sự vận động; nhiệt 
độ môi trường; chế độ ăn v.v.. Cần phải học 
nhiều mới đủ trình độ để làm giảm bớt sự “hiểu” 
sa1 này. 

- 1IU x n lần cũng là liều Insulin rất có ích cho 
người ĐTĐ týp 2 khi thuốc uống hạ đường huyết 
tỏ ra kém tác dụng (sau 10 năm mắc bệnh ĐTĐ, 
50% bệnh nhân ĐTĐ týp 2 cần tiêm insulin mới 
có đường máu tốt). 


TÓM LẠI 


- Đối với ĐTĐ týp 1, việc điều trị bằng insulin 
là bắt buộc có tính chất liên tục, đều đặn và 
Uĩnh uiễn. 

- Đối với ĐT týp 2, việc điều trị bằng insulin có 
thể là cần thiết một cách £grn thời hay uĩnh uiễn. 

- Khi điều trị bằng insulin bệnh nhân cần biết 
rõ mình dùng loại Insulin nào, nhanh, trung bình, 
chậm. Số đơn vị của mỗi lần tiêm và số lần tiêm. 

- Việc nắm vững kỹ thuật tiêm, kiểm soát 
đường huyết thường xuyên là hết sức cần thiết. 

- Những hiểu biết về dấu hiệu hạ đường huyết 
cũng như xử lý và đề phòng hạ đường huyết là rất 


quan trọng. 


180 


hftps://tieulun.hopto.org 


TỰ ĐO ĐƯỜNG MÁU 
VÀ TỰ KIỂM SOÁT BỆNH 


Chúng ta đều biết rằng biến chứng của bệnh 
ĐTĐ tùy thuộc vào thời gian mắc bệnh, nhất là 
vào mức đường máu trung bình. Do vậy, bệnh 
nhân cần phải tự đo đường máu, tự điều chỉnh 
điều trị theo kết quả đo được. 

Tự đo đường máu có ý nghĩa: 

- Tự giám sát bệnh. 

- Tự điều chỉnh liều theo kết quả thu được dưới 
sự hướng dẫn của bác sĩ trong giai đoạn đầu. 

- Có được kết quả đường máu trung bình (theo 
tuần, tháng). 

- Để giải quyết các tình huống cấp (hạ đường 
máu, tăng đường máu). 


181 


https://tieulun.hopto.org 





Bảng 14: Mục tiêu hiểm soát đường máu 
theo khuyến cáo của Hội ĐTĐ Mỹ năm 2000 














Đường máu | Bình thường | Mục tiêu cần | Can thiệp 
mao mạch đạt điều trị khi* 
Trung bình | x ð5,5mmol/l |4,4-6,7mmol/l| < 4,4mmol/l 
trước ăn (100mg/dl) |(80-120mg/dl) hoặc 
> 6,7mmol/] 
Trung bình <6,1mg/dl | 5,0-7,22mmoll | < 5,0mmol/l 
trước khi đi | (110mmol/l) | (90-130mg/dl) hoặc 
ngủ > 8,3mmol/] 
Đau ăn 8,3-11mmol1 | > 11mmol/l 
1, - 2 giờ (150-200mg/dì) 














* Can thiệp điêu trị có thể là: 


- Thay đổi thuốc đang điều trị. 


- Thay đổi thói quen (ăn uống, tập thể dục). 
- Thay đổi cách tự kiểm soát. 


- Thay đổi bác sĩ điều trị hoặc nơi điều trị. 


Tự kiểm soát đường máu bằng máy đo 


đường máu mao mạch 
A. Với người ĐTĐ týp 2 điều trị thuốc uống 
hạ đường máu 
Thử bao nhiêu lần 
Có thể thử 2-3 lần/tuần. Nhưng cần được thử 
vào các giờ khác nhau: ¿hử lúc đói, trước các bữa 


ăn chính, sau ăn 1-2 giờ. Ghi kết quả vào quyển 


sổ với ngày giờ chính xác cùng với các ghi chú đặc 


biệt nếu có. Sau một thời gian chúng ta sẽ có bức 


182 


hftps://tieulun.hopto.org 





tranh toàn thể về đường máu và kết quả đường 


máu trung bình. 


Cách xử trí 


- Nếu đường máu thường xuyên tăng cao, cần 
phải xem lại cách thức điều trị: thay đổi chế độ 
ăn, tập thể dục, uống chưa đủ thuốc hoặc thuốc 
chưa thích hợp (nguyên nhân hay gặp nhất). 

- Nếu đường máu chỉ tăng sau các bữa ăn: có 
thể tăng liều thuốc uống hoặc thêm thuốc làm 
giảm đường máu sau ăn (Glucobay), nhưng 
thường chỉ cần thay đổi thành phần cơ cấu bữa ăn 
cũng đủ tác dụng. 

- Nếu đường máu quá thấp (thường vào lúc 
giữa các bữa ăn và ban đêm), cần phải giởm liều 
thuốc uống hạ đường huyết, nhất là các sulfamid 
hạ đường huyết (Diamicron, Maninil, Amary], 
Glyburid...), nhưng nếu bệnh nhân đang thiếu cân 
và chế độ ăn đang thiếu năng lượng ta cũng có thể 
chọn giải pháp giữ nguyên liều thuốc và cho ăn 
thêm sẽ tránh được tình trạng hạ đường huyết kể 
trên đồng thời nâng được thể trạng bệnh nhân. 

B. Với người ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 điều trị 
bằng insulin 

Nếu có điều kiện thử nhiều lần/ngày (4 lần): 
3 lần trước 3 bữa ăn chính + 1 lần trước khi đi 
ngủ; thỉnh thoảng để chuông dậy vào 3 giờ sáng 
thử xem đường máu lúc này có bị hạ đường huyết 


183 


hftps://tieulun.hopto.org 


hay không (nếu hạ đường huyết ban đêm sẽ gây 
tăng đường huyết lúc sáng). Mỗi khi có sự thay 
đổi bất thường trong cơ thể cũng cần xem xét 
mức đường máu ngay lúc đó để có cách xử lý 
đúng. Tự thử đường máu mới có thể quyết định 
tập thể dục (xem cách hướng dẫn tập thể dục); 
xử lý hạ đường huyết (xem phần hạ đường 
huyết); điều chỉnh chế độ ăn hoặc liều insulin 


cần tiêm. 


Bảng 1ỗ: Lịch thử đường máu 
đối uới bệnh nhân tiêm insulin 











Insulin Thời gian thử 
Tác dụng ngắn (LysPro/Apart) Đau ăn 2 giờ 
Insulin thường (Regular) Trước bữa ăn 





Insulin bán chậm (NPH hoặc Lente) Trước ăn tối 
tiêm buổi sáng 





Insulin bán chậm (NPH hoặc Lente) | Trước ăn sáng 


tiêm buổi chiều 








TInsulin chậm (Dltralente hoặc Glargin) Trước ăn sáng 











Khi đường máu đã ổn định, số lần thử đường 
máu có thể giảm bớt song nếu thử quá thưa sẽ 
khó có thể điều chỉnh đường máu sát theo diễn 
biến thực (đường máu tăng trong thời gian ngắn 
và hạ đường máu nhẹ thường không thể cảm 
nhận được). 


184 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 16: Một số gợi ý 


cho uiệc giãn lịch thử máu 





3-4 lần/ngày 


Thử cách ngày 





1-2 lần/ngày 


Thay đổi giờ thử máu khác nhau 
(sáng/trưa/chiều/tố1/trước ăn/sau ăn) 








2 lần/ngày 


Buổi sáng và tối 





4 lần/ngày 








Vào 1 ngày trong tuần và 1 ngày cuối tuần 





TLưu ý: 


Các kết quả thu được cần phải ghi lưu vào cuốn 
số với đây đủ các thông số liên quan như giờ thử, 


khối lượng và loại thức ăn, các vận động cơ bắp 


bất thường... 


Khi đi khám bệnh trình diện cho bác 


sĩ biết để có kinh nghiệm xử lý cho các lần sau. 
Trên thị trường có nhiều loại máy thử đường 
máu với các tính năng, độ tin cậy và giá cả rất 
khác nhau. Nên đến các cơ sở chuyên khoa chữa 
bệnh ĐTĐÐ yêu cầu thêm thông tin trước khi quyết 


định mua máy. 


185 


https://tieulun.hopto.org 


BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NÊN 
KIỂM SOÁT CẢ ĐƯỜNG MÁU SAU ĂN 


Các bác sĩ thường dùng nhiều xét nghiệm khác 
nhau để chẩn đoán và theo dõi bệnh ĐTĐ. Đường 
máu lúc đói thường được dùng nhiều nhất. Một 
xét nghiệm khác là đo mức đường máu 2 giờ sau 
khi uống đường. 

Xét nghiệm HbAlc dùng để đo mức độ điều 
chỉnh đường trong một khoảng thời gian dài. Kết 
quả HbAlc càng thấp càng tốt. Liên đoàn ĐTĐ 
Thế giới và Trường Đại học Nội tiết Mỹ khuyến 
cáo mức HbAIc là 6,ð%; trong khi Hội ĐTĐ Mỹ đề 
nghị mức HbA1e nên là 7%. 

Các nhà khoa học đã so sánh đường máu lúc 
đói, đường máu 2 giờ sau uống đường với HbAlc 
xem loại xét nghiệm nào phản ánh mức độ quản 
lý đường máu tốt hơn. 

Từ năm 1986 đến năm 2002, có 404 người với 
mức HbAlc bình thường tham gia vào nghiên cứu 
này. Tất cả mọi người được đo đường máu lúc đói; 
đường máu 2 giờ sau uống đường và HbAIlc. 


186 


hftps://tieulun.hopto.org 


Kết quả: 

Hầu hết những người có mức HbAIlc trong 
khoảng 6-7% đều có mức đường máu khi đói bình 
thường, nhưng đường máu 2 giờ sau uống đường 
tăng cao một cách bất thường. 

Các nhà khoa học kết luận: đường máu 2 giờ 
sau uống đường là xét nghiệm chẩn đoán rối loạn 
điều chỉnh đường tốt hơn so với đường máu lúc đói. 

Các bác sĩ cần quan tâm đến đường máu sau 
ăn của bệnh nhân hơn. 

Và các kết quả nghiên cứu này cũng khẳng 
định lại rằng: với mức đường máu ở giới hạn trên 
của bình thường có thể đã là quá “cao” nên cần 
được điều chỉnh thấp đi để chẩn đoán và phòng 
bệnh ĐTĐ được tốt hơn. 


187 


hftps://tieulun.hopto.org 


PHẪU THUẬT 
CHO NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Bệnh nhân ĐTĐ thường có xu hướng cần đến 
điều trị phẫu thuật vì phần lớn bệnh nhân đã có 
tuổi do vậy cần đến phẫu thuật nhiều hơn lứa 
tuổi trẻ hơn. Mặt khác, người ĐTĐ thường mắc 
các bệnh đòi hỏi cần phải phẫu thuật như: tắc 
nghẽn mạch máu, sỏi mật, đục thuỷ tỉnh thể, 
nhiễm trùng... 

Phẫu thuật là một tình trạng stress tác động bất 
lợi lên cân bằng chuyển hoá của bệnh nhân ĐEĐ 
thông qua các hormon đối kháng (catecholamine, 
cortisol, glucagon, GH) làm tăng nhu cầu insulin. 

Với bệnh nhân ĐTĐ týp 1, thiếu insulin dẫn 
đến tình trạng tăng dị hoá gây tiêu lipid và tạo 
thể ceton; tăng dị hoá protein tạo các acid amin 
tân tạo đường (lactate, pyruvate, alanine) và ức 
chế thu nhận các chuỗi acid amin nhánh vào cơ. 
Các tác động trên phụ thuộc vào mức độ stress và 
có thể điều chỉnh được bởi việc chuẩn bị bệnh 
nhân tốt cũng như đáp ứng đúng nhu cầu insulin 


trước, trong và sau phẫu thuật. 


188 


hftps://tieulun.hopto.org 


Với bệnh nhân ĐT týp 2, những stress do 
phẫu thuật cũng gây nên những tác động tương 
tự: ức chế tiết Iinsulin và kháng Insulin (do 
catecholamin và các hormon đối kháng khác). 
Trong các cuộc phẫu thuật lớn, rất cần insulin để 
duy trì việc sử dụng glucose của các tế bào và 
tránh tân tạo đường quá mức. Nếu không đủ 
insulin có thể dẫn đến hôn mê tăng áp lực thẩm 
thấu, hoặc trong trường hợp stress mạnh, hôn mê 
nhiễm toan ceton cũng có thể xảy ra. Việc điều trị 
cần tránh cả hai thái cực: £hiếu ¡nsulin nặng dẫn 
đến tăng đường máu quá mức và cho quá liều 
Insulin gây hạ đường huyết. 


Chuẩn bị bệnh nhân phẫu thuật 


Trước khi phẫu thuật, cần đánh giá bệnh nhân 
một cách toàn diện. Trao đổi kỹ lưỡng với bệnh 
nhân và gia đình để đảm bảo tốt về tâm lý cho 
bệnh nhân. Tình trạng chuyển hoá như dinh 
dưỡng, mức đường máu cần được trong điều kiện 
tối ưu. Các khám nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng đánh 
giá những biến chứng thường gặp trên bệnh nhân 
ĐTĐ như bệnh thận, mắt, thần kinh, tim - mạch 
nhằm lường trước những nguy cơ có thể xảy ra 
trong và sau phẫu thuật. Một số bệnh nhân khi 
chuẩn bị phẫu thuật mới được chẩn đoán ĐTĐ, 
những bệnh nhân này có £hể phải trì hoãn cuộc 
mổ để ổn định đường huyết bằng insulin tiêm 
dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch nhiều lần. 


189 


hftps://tieulun.hopto.org 


Gây mê để phấu thuật cho bệnh nhân ĐTĐ 

Bác sĩ gây mê cần khám bệnh nhân trước 
nhằm: 1) tạo sự tin tưởng của bệnh nhân, làm 
giảm lo lắng, sợ hãi của bệnh nhân; 2) đánh giá 
tình trạng lâm sàng để dự kiến trước những vấn 
đề có thể xảy ra trong quá trình gây mê. Thuốc 
tiền mê thường dùng với liều thấp hơn cho những 
bệnh nhân có tuổi hoặc những bệnh nhân đường 
máu không được ổn định tốt do những người này 
thường nhạy cảm hơn với tác dụng ức chế của 
những thuốc tiền mê. 

Gây mê có thể làm tăng đường huyết: ether 
làm tăng đường huyết do tăng đề kháng Insulin, 
tăng lactate và thể ceton trong máu; thiopenton 
có thể gây tăng đường máu cấp tính không do 
kích thích giao cảm. Các thuốc gây mê mới qua 
đường hít thở như halothan, enfluran có thể dùng 
an toàn cho bệnh nhân ĐT. Tác dụng gây tăng 
đường máu do gây mê giảm đi, thậm chí không 
gây tăng đường huyết khi gây tê tuỷ sống hoặc 
gây tê ngoài màng cứng. Việc lựa chọn phương 
pháp gây mê phụ thuộc vào kinh nghiệm sử dụng, 
loại phẫu thuật, tình trạng lâm sàng, nguy cơ 
phẫu thuật chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào 
tự bản thân bệnh ĐT của bệnh nhân. 

Giám sát đường máu liên tục 1-2 giờ/lần cho 
phép khống chế đường máu trong mục tiêu đề ra. 
Nếu đường máu tăng có thể gây lợi niệu thẩm 


190 


hftps://tieulun.hopto.org 


thấu dẫn đến mất nước và tụt huyết áp. Nếu đường 


máu giảm thường khó phát hiện trên lâm sàng vì 


bệnh nhân đang ở trong tình trạng hôn mê. 


Bảng 17: Chuẩn bị phẫu thuật 


cho bệnh nhân ĐTĐ 





Các thăm 
bhám cần thiết 


Nguy cơ 





Bệnh tim - mạch 


Suy tim, đông tắc mạch máu, nhổi máu cơ 


tim, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. 





Biến chứng thận 


Nhiễm khuẩn tiết niệu, ứ nước bàng 


quang, suy thận. 





Bệnh thần kinh 


tự quản chức năng 


Trào ngược thức ăn, dịch vị khi có tổn 
thương thần kinh tự quản ruột. Bí tiểu 
tiện do liệt bàng quang. Hạ thân nhiệt. 





Nhiễm khuẩn 


Lâu lành vết mổ, nhiễm khuẩn đường tiết 
niệu, hô hấp, loét do nằm lâu. 





Nước và điện 
giải, thăng bằng 
kiểm - toan 


Mất nước do lợi niệu thẩm thấu. Tăng kali 
máu vì suy thận. Toan ceton máu. Sốc do 
nhiễm khuẩn. 





Tình trạng 
dinh dưỡng 





Suy dinh dưỡng thường gặp do tình trạng 
bệnh trước phẫu thuật, do phải nhịn ăn. 





Vai trò của bác sĩ gây mê 





Khám trước khi phẫu thuật, hỗ trợ tâm lý, làm yên lòng 


bệnh nhân. 





Tiển mê với liều thấp hơn cho người có tuổi và người có 


đường máu kém được kiểm soát. 





Sử dụng thuốc gây mê ít tác động lên đường máu hoặc ưu tiên 


sử dụng phương pháp gây mê tủy sống, ngoài màng cứng. 








Kiểm soát trong lúc mổ nhằm tránh thiếu oxy, tụt huyết áp, 


hạ đường máu. 





191 


hftps://tieulun.hopto.org 





Các bước tiến hành cho bệnh nhân 

- Xác định phẫu thuật lớn hay nhỏ. Bệnh nhân 
phải nhịn ăn bao nhiêu lâu sau phẫu thuật. 

- Xác định bệnh nhân ĐTĐ điều trị bằng 
insulin hay đang điều trị bằng thuốc uống hạ 
đường huyết. 

- Tình trạng kiểm soát đường máu: 

+ Đường máu kém kiểm soát: trì hoãn mổ, giảm 
đường máu bằng tiêm insulin tác dụng nhanh 
nhiều lần/ngày. Nếu bệnh nhân cần mổ cấp cứu, 
xử trí theo cách thức mổ khẩn (xem phần sau). 

+ Đường máu được ổn định tết: dùng phác đồ 
mổ lớn hoặc nhỏ. 

- Đối với tất cả bệnh nhân ĐTĐ: 

+ Nên xếp lịch mổ vào buổi sáng nếu có thể. 

+ Mục tiêu đường máu dao động trong khoảng 
6-10mmol1. 


PHẪU THUẬT NHỎ 


Phẫu thuật nhỏ trên bệnh nhân ĐTĐ týp 2: 

Tiền phẫu: Đo đường huyết bất kỳ: 

Nếu đường huyết < 180 mg/dl (10mmol/), dùng 
thuốc như thường cho đến ngày trước mổ. Tuy 
nhiên, nếu dùng các loại thuốc sulfonylure có tác 
dụng kéo dài như chlorpropamid, glyburid, 
Amaryl, Diamicron MR phải ngưng hai ngày 
trước mổ. Metformin cũng phải được ngưng một 
ngày trước mổ. 


192 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nếu đường huyết > 180mg/dl, xử trí theo phác 
đồ mổ lớn. 

Ngày phẫu thuật: 

Không dùng thuốc hạ đường huyết uống. 

Đo đường huyết: 1 giờ trước mổ, sau đó: 

Nếu cuộc mổ kéo dài < 1 giờ, thì đo 1 lần trong 
lúc mổ và sau khi mổ. Sau đó, đo đường huyết 
2 giờ/lần cho đến khi bệnh nhân ăn lại được. 

Nếu cuộc mổ kéo dài > 1 giờ, đo đường huyết 
mỗi giờ cho đến khi mổ xong, sau đó đo đường 
huyết 2 giờ/lần cho đến khi bệnh nhân ăn lại được. 

Hậu phẫu: 

Khi bệnh nhân ăn lại được như bình thường, 
dùng lại thuốc hạ đường huyết uống. 

Phẫu thuật nhỏ trên bệnh nhân ĐTĐ týp I: 

Phác đồ sau đây chỉ áp dụng khi đường huyết 
đo bất kỳ < 180 mg/dl lúc nhập viện trước mổ, 
bệnh nhân chỉ bỏ ăn một bữa trước mổ và được 
xếp mổ đầu tiên vào buổi sáng, phẫu thuật nhỏ 
thí dụ so1 bàng quang. 


Tiền phẫu: không cần dùng thuốc. 


Ngày phẫu thuật: 

Không ăn sáng, không tiêm insulin, xếp mổ 
đầu tiên. 

Đo đường huyết 1 giờ trước mổ. 


198 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nếu cuộc mổ kéo dài < 1 giờ đo 1 lần trong lúc 
mổ và sau mổ. 

Nếu cuộc mổ kéo dài > 1 giò, đo đường huyết 
mỗi giờ. 

Sau mổ đo đường huyết 2 giờ/lần cho đến khi 
bệnh nhân ăn được và sau đó đo 4 giờ/lần. 

Hậu phẩu: Ngay khi bệnh nhân ăn lại được 
bữa ăn bình thường, tiêm dưới da trở lại liều 
1nsulin thường dùng. 


PHẪU THUẬT LỚN 


- Phác đồ này áp dụng cho tất cả bệnh nhân 
ĐTĐ týp 1 và ĐTĐ týp 2 có đường huyết không 
được kiểm soát tốt (đường huyết > 180mg/dl). 
Nhiều bệnh nhân ĐTĐÐ týp 2 trở nên phụ thuộc 
1nsulin khi phẫu thuật lớn và cần được xử trí như 
bệnh nhân phụ thuộc insulin. Đo đường huyết 
đều đặn sẽ phát hiện được các trường hợp này. 

- Bệnh nhân dùng thuốc như thường lệ cho đến 
ngày trước mổ. Chỉ ngưng các loại sulfonylure tác 
dụng dài hai ngày và metformin một ngày trước mổ. 


Ngày phấu thuật: 


- Ngưng tất cả thuốc hạ đường huyết uống và 
1nsulm tiêm dưới da. 

- Theo dõi đường huyết: thử đường huyết (và 
kali máu) 1 giờ trước khi mổ, sau đó nếu cuộc mổ 
kéo dài > 1 giờ, thử lại đường huyết mỗi giờ trong 


194 


hftps://tieulun.hopto.org 


lúc mổ, thử lại đường huyết một lần tại phòng hồi 
sức và khi hậu phẫu theo dõi đường huyết 
2 giờần. Nếu cuộc mổ kéo dài < 1 giờ, thử đường 
huyết trước mổ, 1 lần trong lúc mổ, 1 lần tại phòng 
hồi sức, và sau đó 2 giờ/lần tại phòng hậu phẫu. 

- Phương án 1: Không có bơm tiêm insulin: bắt 
đầu truyền tĩnh mạch dextrose hoặc glueose 
B-10%: 500m] trong vòng 4-6 giờ. Trong dịch này, 
pha thêm Insulin và KCIL. Tuỳ theo mức đường 
huyết sẽ thay đổi chai dịch truyền: 


Bảng 18: Phẫu thuật lớn, truyền tĩnh 
mạch insulin, bhông có bơm tiêm 
































: . KCI mlq 
N „ Insulin tác dụng Kali máu 
Đường huyết . (mmol/) pha 
nhanh pha vào dịch mtEqll x 
mg/dl (mmol/) : vào chai dịch 
truyền (đơn vị) (mmolf) ' 
truyền” 
<72 (4*** Không thêm insulin 
72-108 (4-6) Bdv/500ml G5%** <3 20 
108-180 (6-10) | 10đv/500ml G5%** 3-5 10 
180-360 (10-20) | 15đv/500ml G5%** >5 Không 
>360 (20) 20đdv/500ml G5%** 








* Nếu bhông đo được bali, thêm 10 mEqll (mmol) 
KCI uào mỗi chơi dịch truyền. 

** Khi cần hạn chế lượng dịch truyền: dùng Glucose 
10%, số lượng Insulin pha truyền tăng gấp đôi. 

**w* Nếu hạ đường huyết: tiêm tĩnh mạch 40ml 
Giucose 20%. Xét nghiệm lại đường huyết sau 30 phút. 


195 


hftps://tieulun.hopto.org 


Hậu phẫu: 

ĐT týp 2: 

Ngưng truyền insulin và bắt đầu uống lại thuốc 
viên hạ đường huyết khi ăn uống được bình thường. 

ĐT týp 1: 

Ngưng truyền dịch khi ăn uống được bình thường. 

Tính tổng liều đơn vị insulin bệnh nhân đã 
dùng trong ngày trước mổ. 

Chia liều đó làm 3-4 lần tiêm dưới da trong 24 giò, 
dùng 1nsulin tác dụng nhanh. 

Có thể phải tăng hay giảm liều cho đến khi đạt 
mục tiêu đường huyết. 

Khi đã ổn định, dùng lại cách điều trị thường 
dùng trước mổ. 

Nên nhớ bệnh nhân có thể cần thêm dịch truyền 
tuỳ tình trạng phẫu thuật, mất máu khi mổ... 

Phương án 2: dùng bơm tiêm 1nsulin 

Insulin và đường dextrose hay gÌlucose sẽ được 
truyền theo hai đường khác nhau. Như vậy dễ 
chỉnh liều hơn trường hợp trên. Cần chú ý cho các 
đường truyền luôn luôn được thông suốt. 


Bảng 19: Phẫu thuật lớn. Dùng bơm tiêm insulin 





























Đường huyết mg/dl (mmol⁄) Insulin truyền qua 
bơm tiêm (đvíg1ờ) 
< 90 (5) 0 
91-180 (ð,1-10) 1 
181-270 (10,1-15) 2 
271-360 (15,1-20) Ồ 
> 360 (20) 6 & xem lại" 
196 





hftps://tieulun.hopto.org 


* Nếu đường huyết khó giảm, tăng liều Insulin theo 
mỗi mức đường huyết hoặc tiêm tĩnh mạch insulin tác 
dụng nhanh 3-ð đơn uỊ. 

Bệnh nhân thông thường phải dùng insulin liều cœo 
thường cần tốc độ truyền insulin cao hơn. 

Dextrose hay glucose ð-10% truyền 100 mi giờ. Pha 
10 mEq (mmol) KCI uào mỗi ð00 mÌ dịch truyền. 

Hậu phẫu giống như trên. 


” (xế +, ˆ ˆ , 
Mồổ cấp cứu ở bệnh nhân có toan ceton 


Truyền dịch muối NaCl 0,9%, thêm KCI, cho 
ngay Insulin tĩnh mạch 0,1đv/kg cân nặng (liều 
bolus), sau đó truyền liên tục 10đv/giờ qua bơm 
tiêm điện. Sau 3-5 giờ bù nước và insulin: có thể 
phẫu thuật được. Nếu để muộn hơn có thể làm 
xấu hơn tình trạng chuyển hoá. Nếu bệnh nhân có 
nhiễm khuẩn, liều insulin thường từ 10-20đv/giờ. 

Kiểm soát đường máu và điện giải 2 giờ/lần. 
Tiếp tục điều trị tình trạng nhiễm toan ceton, khi 
đường máu giảm xuống 250mg/dl (13,9mmol/l) 
chuyển sang truyền dịch glucose ð%. 

Lưu ý: bệnh nhân nhiễm toan ceton có thể có 
tình trạng đau bụng cấp giả bụng ngoại khoa, việc 
xét nghiệm đường máu và ceton niệu cho phép 
chẩn đoán xác định dễ dàng. 


197 


hftps://tieulun.hopto.org 


QUẢN LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
THAI NGHÉN 


Các thầy thuốc lâm sàng giải quyết được 
các điểm chính yếu sau: 

1. Trong tiền sử: thời gian mắc bệnh và tình 
trạng quản lý đường máu (tốt hay kém); có bị sảy 
thai, cân nặng của các lần sinh trước? 

2. Thuốc điều trị khác, ví dụ người có tăng 
huyết áp đã được dùng chẹn beta giao cảm, ức chế 
men chuyển hay hydralazin? 

3. Các biến chứng của bệnh: hạ đường máu 
không triệu chứng. Hôn mê nhiễm toan ceton, bệnh 
lý cầu thận, bệnh lý võng mạc, thần kinh...? 

4. Thông báo cho sản phụ biết về các biến chứng 
có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt đường máu 
như thai chết lưu, dị dạng bẩm sinh v.v.. 

ð. Phải cho sản phụ khám chuyên khoa mắt 
ngay từ lần khám mắt đầu. 

6. Làm các xét nghiệm đánh giá tình trạng quản 
lý đường máu (nhất là HbA1c 1 tháng/lần) đánh giá 


chức năng gan - thận, tình trạng lipid máu. 


198 


hftps://tieulun.hopto.org 


Những vấn đề cụ thể: 


Chẩn đoán đái tháo đường thai nghén 


Tỷ lệ bệnh tật ở trẻ sơ sinh của phụ nữ đái tháo 
đường thai nghén đã được thừa nhận từ lâu. Các 
biến chứng chuyển hóa bao gồm hạ đường máu, 
hạ calci máu, thai to, tăng bilirubin máu thường 
xảy ra. Ngày nay nhờ những tiến bộ trong kỹ 
thuật chăm sóc trẻ sơ sinh, rất khó chứng minh 
được sự thay đổi về tỷ lệ bệnh tật ở bào thai. Tuy 
nhiên, các số liệu trước đây đã báo cáo tỷ lệ tử 
vong tăng gấp 4 lần ở trẻ em của các bà mẹ đái 
tháo đường thai nghén. Song các ảnh hưởng đến 
trẻ em không chỉ giới hạn trong thời kỳ chu sinh 
mà còn rất lâu dài, khi trưởng thành, những trẻ 
em này sẽ sớm phát triển kháng insulin, béo phì 
và trong quần thể này có một tỷ lệ cao không 
dung nạp glucose. 

Chẩn đoán đái tháo đường thai nghén và quản 
lý bệnh tích cực ở các bà mẹ nhằm làm giảm hoặc 
loại bỏ các biến chứng chu sinh, sơ sinh và lâu dài 
ở các con của họ. 

Ngày nay trong điều tra dịch tễ người ta vẫn 
ưa dùng nghiệm pháp chẩn đoán mới với quy 
trình đơn giản đã được cải thiện như sau: 

1. Khám sàng lọc tất cả các phụ nữ trong tuần 
thứ 24 - 28 của thai kỳ. 


199 


hftps://tieulun.hopto.org 


2. Phát hiện các đối tượng thuộc nhóm có yếu 
tố nguy cơ. 

- Tuổi 2ð. 

- BMI> 283kg/m? trước khi có thaI. 

- Phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai nghén. 

- Phụ nữ có tiền sử đẻ con to từ 4.000g trở lên. 

- Phụ nữ có tiền sử sản khoa bất thường như 
sảy thai, thai chết lưu... 

- Phụ nữ rối loạn dung nạp glucose (IGT) hoặc 
rối loạn đường huyết lúc đói (TEG). 

3. Tiến hành nghiệm pháp dung nạp glucose 
đường uống vào buổi sáng sau một đêm nhịn đói. 
Quy trình: 

- Lấy mẫu máu lúc đói để định lượng đường huyết. 

- Cho uống 75g (hoặc 100g) glucose trong 250- 
300m] nước trong 15 phút. 

- Lấy mẫu máu sau 9 giờ (hoặc 3 giờ) để định 
lượng đường trong huyết tương. 

4. Đánh giá 












































Nghiệm pháp 100g mmol/1 mg/dl 
Lúc đói 5,1 92 
Sau 1 giờ 10,0 180 
Đau 2 giờ 8,5 153 
Đau 3 giờ 7,8 140 
Nghiệm pháp 7ãg 
Lúc đói 5,1 92 
Sau 1 giờ 10,0 180 
Đau 2 giờ 8,5 153 
200 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chẩn đoán dương tính bhi hai hoặc nhiều hơn 
giá trị đường huyết tương tĩnh mạch bằng hoặc 
lớn hơn giú trị đã cho. Nghiệm pháp được làm 
buổi sáng sau bhi nhịn đói 8-14 giờ, sau ít nhất 3 
ngày có chế độ ăn uà hoạt động bhông hạn chế. 

Quản lý người đái tháo đường có thai 
hoặc người đái tháo đường thai nghén 

Là việc làm cần thiết và rất tốn kém sức người, 
sức của. Nhân viên y tế có mối quan hệ chặt chẽ 
với người bệnh, với gia đình họ. Ngày nay, nhiều 
công trình nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích 
của việc quản lý và điều trị tốt đái tháo đường 
thai kỳ trong dự phòng sự tiến triển thành đái 
tháo đường trong gia1 đoạn sau của cuộc đời người 
mẹ và thai nh. 

* Nguy cơ của đái thúo đường thai bhỳ cho mẹ 
Uò thai nhĩ: 

+ Với mẹ: làm nặng thêm các bệnh lý võng 
mạc, bệnh lý mạch vành và nhiễm trùng tiết niệu 
(đây cũng là nguyên nhân gây đẻ non hoặc nhiễm 
độc thai nghén). 

+ Với thai: tăng nguy cơ dị dạng bẩm sinh, gây 
suy hô hấp, nặng hơn là gây rối loạn chuyển hóa 
sơ sinh như hạ đường huyết, hạ calci máu, đa 
hồng cầu, v.v.. 

* Quá trình thai nghén: 

Quản lý người bệnh đái tháo đường týp 1 có 
thai cần những thầy thuốc có kinh nghiệm, cần sự 


201 


hftps://tieulun.hopto.org 


phối hợp giữa các nhà chuyên môn (nội khoa - nội 
tiết, sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, các nữ hộ 
sinh, y tá điều dưỡng) với người bệnh và nhất là 
với người thân của họ. Thực tế cho thấy, nếu 
người bệnh - sản phụ được những người có kinh 
nghiệm giúp đố thì kết quả rất khả quan. 

* Các yếu tố nguy cơ: thường được chia 2 nhóm: 

Các tổn thương do đái tháo đường liên quan tới 
chất lượng quản lý đường máu và nhóm các yếu tố 
liên quan đến biến chứng tim mạch. Theo tác giả, 
người đái tháo đường týp 1 có thai cũng nên chia 
ra 2 nhóm: 

- Nhóm người đái tháo đường mang thai không 
có biến chứng tim mạch. 

- Nhóm người đái tháo đường mang thai có 
biến chứng tim mạch. 

* Đái thúo đường mung thai uà uiệc quản lý 
đường máu: 

Nếu để tình trạng đường máu cao, gây nhiễm 
toan ceton sẽ rất có hại. Người ta thấy tình trạng 
nhiễm toan ceton ở mẹ có liên quan đến tăng tỷ lệ 
thai chết lưu. 

* Đóái tháo đường mang thơi uà bệnh lý mạch 
máu, thường thấy: 

- Bệnh mạch máu tăng song hành với việc kiểm 
soát đường máu kém. Ví dụ bệnh lý thận, nhất là 
nếu có kết hợp với tăng huyết áp, thường tiên 
lượng xấu có thể xảy ra tiền sản giật, chậm phát 
triển thai nhi, đẻ non. 


202 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Thai nghén có thể làm xấu ởi tình trạng chức 
năng thận, võng mạc, xuất hiện tăng huyết áp. 
Phụ nữ đã có bệnh lý võng mạc, nay mang thai 
rất dễ dẫn đến bệnh võng mạc tăng sinh, là 
nguyên nhân phổ biến gây mù lòa. 

- Tăng tổn thương mạch vành gây chết đột ngột. 

- Các biến chứng khác hay gặp như viêm thận, 
bể thận. 

- Tình trạng thai nghén cũng là một nguyên 
nhân làm kiểm soát đường máu kém hiệu quả. 

Thái độ cần thiết 

Trước bhi có thai: 

Cần phải được chuẩn bị kỹ, nhiều nơi đã thành 
lập các đội phục vụ lưu động nhiều thành phần, 
gồm các bác sĩ chuyên khoa đái tháo đường, bác sĩ 
nội khoa hoặc các bác sĩ gia đình, bác sĩ sản khoa, 
các nhà giáo dục chuyên về chế độ ăn và một số 
các nhà chuyên môn khác, tùy theo yêu cầu của 
đối tượng phục vụ. 

Đối tượng được phục vụ là phụ nữ đái tháo 
đường có thai, sẽ là thành viên quan trọng nhất 
của đội phục vụ này. Vì chính chị ta sẽ là người 
tùy theo tình trạng sức khỏe của mình để xin ý 
kiến tư vấn từ những chuyên gia thích hợp. 

* Các bước chuẩn bị cho thai nghén gồm: 

- Thảo luận về chương trình hợp đồng, hợp tác 
tư vấn. 


203 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Dự báo yếu tố nguy cơ chu sinh: cần phải tiến 
hành các bước như: 

+ Kiểm tra mắt. 

+ Đo điện tìm. 

+ Kiểm tra protein niệu. 

+ Đánh giá độ thanh thải creatinin. 

+ Đánh giá tình trạng mạch máu ngoại v1. 

+ Tình trạng kiểm soát đường máu ngoại vi (HbA1c). 

- Kiểm tra chặt chẽ đường máu, hướng dẫn 
cách sử dụng máy theo dõi đường máu cá nhân. 

- Đánh giá về chế độ dinh dưỡng. 

- Xét nghiệm miễn dịch tìm kháng thể kháng 
Rubella. 

- Đánh giá tình trạng tâm thần. Nếu có phải 
làm giảm trạng thái trầm cảm, lo âu; đồng thời 
làm tăng các hưng phấn thần kinh bằng cách: 

+ Khuyên người bệnh bỏ thuốc lá, bia rượu. 

+ Có chương trình, kế hoạch luyện tập đích đáng. 

+ Hạn chế việc sử dụng các thuốc gây kích 
thích, dễ gây nghiện. 

Một số điểm lưu ý: 

- Kiểm tra bắt buộc gồm: đo huyết áp, khám 
mắt và điện tim, phải lấy nước tiểu 24 giờ để đo 
độ thanh thải creatinin và bài tiết protein. 

- Với người có thai, HbA1c phải được xem là xét 
nghiệm thường quy. 

- Trước khi mang thai phải xác định tình trạng 
miễn dịch với Rubella là bắt buộc. 


204 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chuẩn bị có thai: 

Người phụ nữ đái tháo đường có thai thường 
quan tâm đến một số vấn đề về sức khỏe của họ 
và những gì có thể xảy ra với thai nhi? Có thể gặp 
một số câu hỏi như sau: 

Câu hỏi 1: Thai nghén sẽ ảnh hưởng đến tuổi 
thọ uò sức khỏe như thế nào? 

Thường thai nghén không gây nguy hiểm gì 
đến tính mạng, nhưng những biến chứng nguy 
hiểm thì có thể xảy ra. Cho tới nay, chưa có bằng 
chứng gì để chứng minh thai nghén ở người đái 
tháo đường týp 1 làm giảm tuổi thọ - trừ khi 
người này có bệnh mạch vành. 

Tuy nhiên, người đái tháo đường týp 1 phải đối 
mặt với nhiều yếu tố nguy cơ hơn so với người 
không bị đái tháo đường là chắc chắn. Ví dụ: tình 
trạng nhiễm toan ceton dễ xảy ra ở người đái tháo 
đường; tỷ lệ đẻ non và tiền sản giật ở người đái tháo 
đường nhiều hơn người không bị đái tháo đường. 

Câu hỏi 93: Bệnh lý thận ở người đái tháo 
đường sẽ như thế nào bhi mang thai? 

Cũng không có chứng cứ gì để nói lên tình 
trạng bệnh lý thận sẽ trở nên xấu đi vĩnh viễn ở 
người đái tháo đường có thai, mặc dù lượng 
protein niệu nhất thời có tăng lên và sự thải 
creatinin qua thận giảm xuống. 

Người ta khuyên nên tìm các yếu tố sau để 
đánh giá tiên lượng; cần phải có chế độ theo dõi 
đặc biệt cho những người bệnh - sản phụ nếu: 


205 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Lượng protein niệu 24 giờ > 3g ở ba tháng 
đầu, hoặc trên dưới 10g ở ba tháng cuối. 

- Creatinin máu > 1,5mg/dl (đ>133mmol/l) ở thời 
điểm bắt đầu mang thai (tháng đầu tiên). 

- Hematoecrit < 25% ở ba tháng cuối. 

- Tăng huyết áp. 

Câu hỏi 3: Thai nghén sẽ ảnh hưởng thế nào 
đến bệnh uõng mạc? 

Thai nghén không có ảnh hưởng gì lớn, trừ 
những người có bệnh lý võng mạc tăng sinh cấp. 
Người ta thấy những phụ nữ có bệnh võng mạc 
mà không bị đái tháo đường, bệnh cũng không có 
gì tiến triển đặc biệt trong thời kỳ mang thai. Tuy 
nhiên, nếu có điều kiện nên khuyên người bệnh 
điều trị võng mạc tăng sinh bằng laser đông lạnh 
trước khi mang thaI. 

Câu hỏi 4: Con sinh ra có mắc bệnh đái tháo 
đường không? 

Yếu tố nguy cơ không cao, xấp xỉ 3%. Tỷ lệ này 
còn phụ thuộc vào người bố hay người mẹ bị mắc 
bệnh đái tháo đường. 

Câu hỏi ð: Đái tháo đường gây ảnh hưởng thế 
nào tới trẻ? 

Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng 
kiểm soát đường máu của người mẹ, lượng đường 
máu kiểm soát càng chặt chẽ, càng gần với điều 
kiện sinh lý thì biến chứng càng ít. 


206 


hftps://tieulun.hopto.org 


Nhiều nghiên cứu cho thấy trong những tuần 
đầu của thai bỳ, uiệc biểm soát đường máu kém 
làm tăng nguy cơ gây dị dạng thai nhị. Thời gian 
sau đó - nhất là ba tháng cuối, lượng đường máu 
cao có thể gây ra những chuỗi nguy hiểm khác. 
Nguyên nhân là đường có thể qua nhau thai vào 
thai nhi, còn insulin thì không. Hậu quả là chính 
lượng đường này sẽ kích thích thai nhi tăng kích 
thích sản xuất insulin gây ra: 

- Hiện tượng thai nặng cân. 

- Ngăn cản quá trình hoàn thiện phổi của thai nhi 
và một số cơ quan, gây ra các bệnh xẹp phế nang... 

- Gây hạ đường máu sau khi sinh nở ở trẻ sơ sinh. 

- Ít gặp hơn là trường hợp thai chết lưu không 
rõ nguyên nhân. 


Dị dạng bẩm sinh - yếu tố nguy cơ và cách 
phát hiện: 

Tỷ lệ chung vào khoảng 2-3%. Nhiều công 
trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh có liên quan 
chặt chẽ tới tình trạng kiểm soát đường máu. 
Đánh giá tình trạng kiểm soát đường máu - qua 
chỉ số HbAIlc - trong ba tháng đầu của thai kỳ, 
người ta thấy, ở những người đái tháo đường 
mang thai được kiểm soát đường máu tốt, tỷ lệ 
mắc các dị dạng bẩm sinh vào khoảng < 5%, 
ngược lại, ở những người bệnh đái tháo đường 
mang thai nhưng kiểm soát đường máu kém, tỷ lệ 
này rất cao (20-25%). 


207 


hftps://tieulun.hopto.org 


Rất nhiều bất thường của thai nhi, đặc biệt là 
tim, hệ xương, đường niệu sinh dục có thể thấy 
được. Để đánh giá những dị dạng trước khi sinh 
nên đo nông độ œ-fetoprotein ở tuần thứ 16; dùng 
siêu âm kiểm tra cấu trúc giải phẫu thai nhi ở 
tuần 16-18 và đánh giá cấu trúc tim thai ở tuần 
thứ 20. 

Cho tới nay, chưa có biện pháp dự phòng đặc 
hiệu nào ngoài việc dùng insulin để kiểm soát 
chặt chẽ đường máu. 


Kế hoạch đánh giá tình trạng thai nhi 


- Từ tuần 16 - 90: giữa thời kỳ thai nghén: 

+ Định lượng alpha fetoprotein máu mẹ. 

+ Siêu âm kiểm tra cấu trúc giải phẫu của thai. 

+ Siêu âm kiểm tra tim mạch thai nhi. 

- Tuần từ 98 đến khi sinh: 

+ Tiên lượng cuộc đẻ. 

+ Test không gây kích thích. 

+ Các chỉ số sinh học đánh giá tình trạng thaI. 

+ Siêu âm. 

+ Tình trạng phối, tỷ lệ 1⁄S ŒLecithin/Sphingomyelm). 

Mục đích của kiểm tra đường máu ở người mẹ 

Kiểm soát đường máu của mẹ sẽ làm giảm một 
nửa các yếu tố nguy cơ như tăng cân ở trẻ sơ sinh, 


chậm hoàn thiện bộ máy hô hấp (chủ yếu là phổi), các 
giá trị cần phấn đấu được tóm tắt trong bảng sau: 


208 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bỏng 20: Mục tiêu đường rmúu bhi có thai 





























Thời gian đo Đường máu mg/dl 
(mmol) 

Trước bữa ăn sáng 60-90 (3,3-5,0) 
Trước bữa trưa, tối và trước khi 60-105 (3,3-5,8) 
đi ngủ 

2 giờ sau ăn 60-120 (3,3-6,7) 

2 - 6 giờ sau ăn 60-100 (3,3-5,6) 
HbAlc < 7% 





Việc duy trì nồng độ đường máu trên suốt thời 
kỳ thai nghén là việc khó làm. Trong ba tháng 
đầu, nguy cơ hạ đường máu luôn luôn thường trực 
ở mỗi người, điều này hay xảy ra, nhất là về ban 
đêm, khi năng lượng cung cấp cho mẹ bị tạm 
dừng, nhưng thai nhi thì vẫn có nhu cầu năng 
lượng và tăng hoạt động. 

Ở giai đoạn sớm của ba tháng cuối thai kỳ, khi 
lượng insulin cần thiết có thể tăng 50 - 100% 
(suốt 4 - 6 tuần), giai đoạn này dễ xảy ra nhiễm 
toan ceton nhất. Lúc này lượng Insulin cần gấp 
đôi, thậm chí gấp 3 lần so với liều thông thường 
dùng cho sản phụ. 


Theo dõi đường múu của người mẹ 


Tự theo dõi bằng máy đo đường máu cá nhân: 
với phụ nữ mang thai thì đây là điều buộc phải 
làm. Thông thường người ta nên biết các số đo 
đường máu ở các thời điểm: 


209 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Lúc đói. 

- Trước ăn. 

- 2 g1ờở sau ăn. 

- Đường máu ở vào khoảng 2 - 3 giờ sáng là rất 
cần, nhất là người đã từng có tiền sử hạ đường 
máu ban đêm; người có tăng đường máu (lúc đói) 
dai dẳng, người sử dụng các phương tiện như 
truyền insulin liên tục dưới da. 

HAI: test này thường nhắc lại từ 4-6 tuần/lần. 

Nước tiểu: tìm ceton niệu lúc đói hằng ngày, 
nếu lượng đường máu cao > 11,1mmol/l (200mg/dl]). 


Điều trị insulin thế nào? 


Nguyên tắc điều trị bằng insulin: 

- Phải dựa vào nồng độ đường máu lúc đói, vào 
loại thực phẩm sản phụ dùng, vào chế độ luyện tập 
và làm việc. 

- Chế độ ăn uống, luyện tập, dùng thuốc phải 
cân nhắc kỹ lưỡng. 

- Thường khi mang thai, đại đa số người bệnh 
dùng chế độ 3 - 4 mũi tiêm/ngày. 

- Có thể phối hợp nhiều loại insulin nhanh, bán 
chậm hoặc phối hợp để duy trì nồng độ đường máu 
ở mức độ cho phép. 


Chế độ dinh dưỡng 


Chia lượng calo cho các bữa ăn theo tỷ lệ sau: 
- 10% cho bữa sáng. 


210 


hftps://tieulun.hopto.org 


- 30% cho bữa trưa. 

- 40% cho bữa tối. 

- 20% còn lại cho các bữa phụ (giữa buổi sáng 
hoặc giữa buổi chiều). Nhưng quan trọng nhất là 
bữa ăn tối trước khi đi ngủ, để phòng cơn hạ đường 


máu vào ban đêm. 


Theo dõi người bệnh ngoại trú 


Đa số người bệnh đái tháo đường týp 1 khi 
mang thai, được quản lý với hình thức là người 
bệnh ngoại trú. Người ta thường đến bệnh viện để 
đánh giá tình trạng tim mạch, thận và kiểm tra 
đường máu (HbAIle); nhận lời khuyên của thầy 
thuốc và y lệnh điều trị. Cũng có khi họ đến viện vì 
không thể kiểm soát được đường máu, do tình 
trạng huyết áp xấu đi hoặc do nhiễm khuẩn tiết 
niệu - trong trường hợp này thường phải cấy nước 
tiểu để chẩn đoán, nhất là vào ba tháng đầu của 
thai kỳ. 

- Thông thường người ta lập kế hoạch kiểm tra 1 - 2 
tuần một lần. Khi gặp thầy thuốc, nên thảo luận 
kỹ về chỉ số đường máu đạt được, về tình trạng 
tăng hoặc hạ đường máu, tình trạng huyết áp. 

Người bệnh nên liên hệ ngay với thầy thuốc nếu 
có dấu hiệu hạ đường máu lâm sàng và/hoặc xét 
nghiệm có đường máu hạ (< 50mg/dl; < 2,8mmol/l) 
hoặc tăng đường máu (> 200mgidl; > 11,1mmol/]). 

- Người bệnh - sản phụ cũng phải được kiểm tra 


211 


hftps://tieulun.hopto.org 


bệnh lý võng mạc. Nếu có dấu hiệu tổn thương, 
phải có kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng hơn vào ba 
tháng giữa và ba tháng cuối của kỳ thaI. 

- Đánh giá chức năng thận, bao gồm độ thanh 
thải, creatinin, sự bài tiết protein niệu. 

Đánh giá tình trạng thai nhỉ: bằng tóm tắt trên 
đã đánh giá tình trạng thai nhị. Trong đó chú ý 
đến tình trạng ngăn ngừa thai chết lưu, những tai 
họa bất ngờ khác hay xảy ra nhất trong 4 - 6 tuần 
cuối của thai kỳ. 

Người bệnh tự theo dõi: đây là điều dễ làm nhất, 
hằng ngày người mẹ có thể theo dõi sự hoạt động 
của thai nhi, kể từ tuần thứ 28 trở đi, thường người 
ta khuyên người mẹ lập một bảng theo dõi hoạt 
động của thai vào những giờ nhất định trong ngày, 
thời gian theo dõi từ 30 - 60 phút. Thông thường 
có khoảng 10 hoạt động của thai trong một giờ 
đồng hồ. 

Các test không hích thích: 

Đây là các thăm dò lý tưởng vì không gây kích 
thích, thường chỉ kéo dài 2 phút. 

- Tim thai: thường là 1ð nhịp đập kéo dài 15 giây 
trong 20 phút. Từ tuần thứ 28 có thể làm test này 
hằng tuần. Từ tuần thứ 32 có thể làm 2 lần/tuần. 

- Người ta khuyên không nên sử dụng các test 
kích thích, các test thăm dò gây chảy máu đối với 
những người đái tháo đường mang thai. 


212 


hftps://tieulun.hopto.org 


Đánh giú những thay đổi hoạt động sinh học 
thai nhỉ: nhiều nhà lâm sàng sử dụng siêu âm 
quan sát hoạt động của thai nhi. 

Đánh giá sự tăng trưởng của thơi: sự tăng 
trưởng của thai có thể kiểm tra từ 4 - 6 tuần/lần 
bằng siêu âm, nhất là trường hợp người bệnh - sản 
phụ mắc bệnh thận và/hoặc tăng huyết áp. 

Thời gian sinh 

Trước đây phải chọn sinh trước thời hạn, thường 
là tuần thứ 36 hoặc 37; vì người ta thấy rằng ở thời 
điểm này tỷ lệ thai sống cao hơn, mẹ an toàn hơn; 
nhưng lại gặp nhiều tai biến do đẻ non. Ví dụ, có 
nhiều trẻ sinh ra sống nhưng sau đó bị chết do hội 
chứng suy hô hấp kịch phát (RDS - Respiratory 
Distress Syndrom). Việc tăng tỷ lệ RDS là do cùng 
lúc đường hô hấp chưa được hoàn thiện, mẹ lại bị 
đái tháo đường; hậu quả là lớp chất điện hoạt trên 
bề mặt phế nang bị tổn thương: tỷ lệ này thường 
gặp ở trẻ sơ sinh có mẹ mắc bệnh đái tháo đường 
cao hơn so với những trẻ sơ sinh của những bà mẹ 
không bị đái tháo đường. 

Ngày nay, người ta đủ khả năng để cho người 
bệnh đái tháo đường sinh đúng hạn. Ỏ những phụ 
nữ kiểm soát đường máu kém, có tiền sử sảy thai 
hoặc không được theo dõi điều trị đặc biệt, có thể 
phải chọn thời điểm sinh sớm để tránh tử vong. 
Người ta có thể dự báo RDS bằng định lượng chất 


213 


hftps://tieulun.hopto.org 


đặc trưng cho chất diện hoạt (surfactant) trong 
dịch ối. Khả năng RDS sẽ cao nếu tỷ lệ giữa I⁄S 
(Lecithin/Sphingomyelin) 2,0 và sự hiện diện của 
chất acid phospholipid phosphatidylycerol. 

Nếu phổi của thai nhi vẫn chưa được hoàn thiện 
vào tuần thứ 38, ngày sinh có thể lùi lại. Trong 
trường hợp này việc phân tích chất trong dịch ối 
phải làm hằng tuần (1 lần/tuần), nhất là đối với 
những phụ nữ đái tháo đường đã có biến chứng. 


Cuộc đẻ 

Thời gian và địa điểm sinh nở phải có sự bàn 
bạc với các thầy thuốc chuyên khoa nội tiết và sơ 
sinh. Trong điều kiện người mẹ không được quản 
lý tốt đường máu, hoặc có những dấu hiệu đe dọa 
sự sống của thai - buộc phải sinh ở bệnh viện 
chuyên khoa nơi có những thầy thuốc có kinh 
nghiệm và có đơn vị hồi sức tốt. 

Trong cuộc đẻ, việc theo dõi tần số tim thai bằng 
monitoring là bắt buộc để có tiên lượng đúng và 
kịp thời xử trí các tình huống xảy ra bất ngờ. 

Việc duy trì lượng đường máu trong bhi đẻ cần 
giữ ở mức 3,3-5,6mmol/1 (50 - 100mg/dl); ở mức này 
người ta thấy nguy cơ hạ đường máu ở trẻ sơ sinh 
được hạn chế ở mức thấp nhất. Trong khi sinh, 
người ta có thể vừa truyền glucose, vừa truyền 
insulin để duy trì hàm lượng đường cần thiết. Việc 
theo đối bằng máy theo dõi đường máu cá nhân 


214 


hftps://tieulun.hopto.org 


nên làm 1 giờ/ần, vì nhiều khi chỉ một liều nhỏ 
1nsulin cũng gây ra hạ đường máu. 

Trường hợp cuộc đẻ phải can thiệp phẫu thuật, 
thường gây tê ngoài màng cứng. 

Sau phẫu thuật: 

- Phải theo dõi đường máu 1 - 2 giờ/lần. 

- Duy trì dung dịch đường đẳng trương tĩnh mạch. 

- Việc dùng insulin phải cân nhắc và thận trọng 
vì sau khi lấy hết bánh nhau, lượng HPL giảm 
xuống nhanh chóng, gây hạ đường máu (Human 
placental lactogen) vì không còn hiện tượng kháng 


1nsuln. 


Chăm sóc sau đẻ 


Điều đặc biệt cần nhớ là sau đẻ, lượng Insulin 
theo yêu cầu thấp hơn khi đang mang thai. 

Lượng calo cần cho mẹ sẽ là 30 - 37 kcal/kg/24 giờ. 

Nếu người bệnh đẻ thường và nồng độ glucose 
huyết tương 11,1mmol/l (200mg/đl) thì bắt buộc: 

+ Phải can thiệp bằng insulin nhanh vào các 
ngày thứ nhất và thứ hai sau đẻ. 

+ Ngày thứ ba, thứ tư; liều insulin phải dựa 
trên cơ sở tổng liều của ngày thứ nhất và thứ hai. 
Thông thường, 2/3 là loại insulin bán chậm và 1/3 
là tác dụng nhanh. Tốt nhất là nên dựa vào kết 
quả đường máu để điều chỉnh. 


Phầẩu thuật trong thai kỳ 


Do hiện tượng kháng 1nsulin, khi mang thai 


215 


hftps://tieulun.hopto.org 


liều insulin để duy trì nồng độ đường máu bình 
thường sẽ tăng lên trong ba tháng cuối; thông 
thường tăng từ 100 - 200%. 

Nếu người bệnh phải can thiệp phẫu thuật thì 
thường dùng dịch truyền để nuôi dưỡng, nên 
không cần Insulin vào các ngày thứ hai và thứ ba 
sau mổ. Từ ngày thứ ba trở đi, phải theo dõi đường 
máu để chỉ định liều insulin; thông thường người 
ta hay dùng Insulin từ ngày thứ tư - khi người 
bệnh đã tỉnh và ăn uống được. 


216 


hftps://tieulun.hopto.org 


HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 


Hội chứng chuyển hóa được Gerald Reaven mô 
tả năm 1988, với tên gọi Hội chứng X, bao gồm 
một nhóm các yếu tố nguy cơ của bệnh lý mạch 
vành như tăng huyết áp, béo phì, tăng triglycerid 
và hạ HDL - Cholesterol trong máu. Ngay từ khi 
vừa mới được công bố, hội chứng này đã gây ra 
nhiều tranh cãi trong giới y học. Thậm chí có 
nhiều người đã từng đặt câu hỏi "Hội chứng 
chuyển hóa có phải là sự huyễn hoặc?". Trong 
thực tế, hội chứng bao gồm một nhóm các triệu 
chứng và dấu hiệu thường gặp trong các bệnh có 
tính chất chuyển hóa - nhất là nhóm bệnh Nội tiết - 
Tim mạch. Cũng trong thời gian này, nhiều tác 
giả với những nghiên cứu khác nhau đã từng bước 
thống nhất các tên gọi, các tiêu chuẩn chẩn đoán, 
cụ thể là: 

- Hội chứng chuyển hóa (Metabolism syndrom). 

- Hội chứng rối loạn chuyển hóa (Dysmetabolism 
syndrom). 

- Hội chứng kháng 1nsulin (Insulin resistance 
syndrom). 


217 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Hội chứng X (X syndrom). 

Nhìn chung, các tác giả, sau này là nhóm các tác 
giả, xuất phát từ mục đích nghiên cứu của mình để 
đưa ra những tiêu chuẩn riêng biệt, phục vụ cho 
mục tiêu phòng, chống bệnh tật mà nhóm đó nghiên 
cứu. Song thực tế, ngoài phần riêng, đặc điểm của 
mình, họ đều có những tiêu chí chẩn đoán chung. 
Năm 1998, một nhóm các chuyên gia của WHO xác 
định vị trí của hội chứng này và gọi là “Hội chứng 
chuyển hóa" và khuyến cáo không nên gọi là “Hội 
chứng bhúng rnsuhn" Các chuyên gia đã nêu 
nguyên nhân chính của việc gọi tên này là do hiện 
tượng kháng Insulin không phải là nguyên nhân cơ 
bản của tất cả các yếu tố nguy cơ tạo nên hội chứng. 


ĐỊNH NGHĨA VÀ 
TỶ LỆ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 


Định nghĩa và tiêu chuẩn chẩn đoán 

Có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau, 
tùy thuộc vào nhóm các tác giả. Xin giới thiệu 4 
tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau để bạn đọc 
tham khảo. 


.kˆ^ ^” ^” +, 
Tiêu chuẩn chấn đoán của WHO 


A. Tiêu chí bắt buộc là bháng insulin: được 
xem là có kháng insulin khi có một trong các biểu 


hiện sau: 


218 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Đái tháo đường týp 2. 

- Rối loạn dung nạp glucose máu - IGŒT 
(Imparred glucose tolerance) (sau nghiệm pháp 
OGTTT - Oral glucose tolerance test). 

- Rối loại đường máu lúc đói - IFG (Impaired 
fasting glucose). 

- Đường máu bình thường nhưng có tăng 
1nsulin máu. 

B. Các tiêu chí khác 

- Tăng huyết áp (Huyến áp tâm thu > 140mmHg 
và/hoặc huyết áp tâm trương > 90mm). 

- Rối loạn chuyển hóa lipid 

+'TG > 1,7mmol/l và/hoặc HDL - Cholesterol < 
1,0mmol/] (với nữ) và <0,9mmol 7] (với nam). 

- Béo bụng. 

+ WHR > 0,9 (với nam) và > 0,8ð (với nữ). 

+ Hoặc BMI> 30 (với người châu Âu, châu Mỹ) 
và BMI > 27 (với người châu Á). 

- Microalbumm niệu dương tính: 

+ AER 20mg/phút hoặc Al/Cre > 30mgig. 

Để chẩn đoán xác định có hội chứng chuyển 
hóa buộc phải có tiêu chí A (một trong 4 điểm) 
thêm vào từ 2 điểm trở lên của tiêu chí B. 

Tiêu chuẩn ATP III thuộc chương trình 
giáo dục về cholesterol quốc gia của Hoa Kỳ 
(NCEP - National Cholesterol Education 
Program) 

- Đường máu lúc đói > 6,1mmol1. 


219 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Huyết áp > 130/85mmHg. 

- Triglycerid > 150 mg/dl. 

- Béo bụng: vòng eo > 102cm (với nam) và > 88cm 
(với nữ). 

Một số nam có vòng eo 94cm, nhưng có kháng sinh 
1nsulin cũng được coi như người có vòng eo > 102cm. 

Để xác định hội chứng chuyển hóa phải có từ 3 
tiêu chuẩn trở lên. 

Tiêu chuẩn của Hội các nhà Nội tiết học 
Lâm sàng Hoa Kỳ (AACE - Amorlcan Assoclatlon 
of Clinical Endocrinologlsts) 

- Thừa cân/béo phì (BMI > 2ð). 

- Tăng triglycerid > 1,7mmol/I Ềđ 150mg/dÌl). 

- HDL - C thấp: Nam < 1,04mmol/l (< 40mg/d]) 
và nữ < 1,20mmol/l (< 50mg/gdlÌ). 

- Tăng huyết áp: > 130/85mmHg. 

- Nồng độ glucose máu 2 giờ sau OGŒT test là 
> 7,8mmol1. 

- Đường máu lúc đói từ 6,1 đến 7,0mmol1. 

- Các yếu tố nguy cơ cũng được tham khảo như 
tiền sử gia đình có người mắc đái tháo đường týp 2; 
có tăng huyết áp; có mắc bệnh tim mạch, có hội 
chứng buồng trứng đa nang; hoặc lối sống tĩnh tại, 
tuổi cao, hoặc ở trong nhóm người có yếu tố nguy cơ 
cao giống như người mắc bệnh đái tháo đường. 

Tiêu chuẩn của nhóm nghiên cứu uề 
kháng insulin của châu Âu (RGIR - European 
Group for the study of Insulin Resistance) 


220 


hftps://tieulun.hopto.org 


A. Tiêu chí bắt buộc: có tăng 1nsulin máu. 

B. Các tiêu chí bhác: 

- Tăng glucose máu: glucose huyết lúc đói 
6,1mmol1. 

- Tăng huyết áp: huyết áp tâm thu 


IV 


IV IV 


140mmHg và, hoặc huyết áp tâm trương 
90mmHg; hoặc đã điều trị bằng thuốc hạ áp. 

- Rối loạn chuyển hóa lipid khi: 

+TG > 2,0mmol1. 

+ HDL < 1,10mmol/1. 

Hoặc: 

- Đã điều trị rối loạn chuyển hóa lipid. 

- Béo bụng khi vòng eo > 90cm với nam và 
> 80cm với nữ. 

Để chẩn đoán xác định phải có tăng insulin máu 
(tiêu chí A) với ít nhất hai điểm của tiêu chí B. 

Vai trò của test dung nạợp gÌucose bằng 
đường uống (OGT test) 

Đánh giá về nghiệm pháp tăng đường máu 
bằng đường uống (OŒT test: Oral glueose tolerance 
test), có nhiều ý kiến khác nhau, tùy theo mục 
đích của nhóm nghiên cứu. Cả WHO và AACE 
đều sử dụng test này để làm phương tiện tìm tiêu 
chí đánh giá tình trạng chuyển hóa đường trong 
khi ATP III lại ít quan tâm về vấn đề này. Do 
mục đích chính là xác định mối liên quan hội 
chứng chuyển hóa với bệnh lý mạch vành, ATP III 
đã xác định có 6 yếu tố có liên quan là: 

- Béo bụng. 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Rối loạn lipid máu tạo vữa xơ động mạch. 

- Tăng huyết áp. 

- Kháng Insulin rối loạn dung nạp glucose. 

- Tình trạng dễ viêm nhiễm động mạch. 

- Tình trạng tăng đông. 

ATP THI còn phân ra các cấp độ: 

- Nguy cơ nhẹ với bệnh mạch vành như béo phì, 
ít hoạt động thể lực, chế độ ăn giàu chất tạo xơ vữa. 

- Yếu tố nguy cơ ở mức cao hơn như hút thuốc 
lá, tăng huyết áp, tăng LDL - C; hạ HDL - C, 
người cao tuổi. 

Yếu tố nguy cơ cấp nguy hiểm: tăng 
triglycerid, tăng VLDL - €, kháng insulin, rối 
loạn dung nạp glucose, tình trạng tăng viêm Ở 
mạch máu, tình trạng tăng đông máu... 

Các tác giả quan tâm đến vấn đề kháng Insulin 
thì lại dùng OGT' test như một phương tiện chẩn 
đoán. Như tiêu chuẩn của WHO chẳng hạn, các 
chuyên gia cho rằng hội chứng chuyển hóa đã có 
ngay từ khi dấu hiệu kháng insulin, tức là có biểu 
hiện tăng insulin máu mà đường máu vẫn ở mức 
bình thường. 

Có lẽ đây là những điểm chung đang gây ra 
tranh cãi trong khi bàn về tiêu chí của hội chứng 
chuyển hóa. Cho tới nay, còn ý kiến cho rằng việc 
sử dụng OGT' test là cần thiết vì khi tiến hành 
OGŒT test người ta có thể biết tình trạng chuyển 
hóa glucose, cùng lúc vừa đánh giá được cả tiên 
lượng diễn biến bệnh. Thông thường tỷ lệ IGT tiến 


222 


hftps://tieulun.hopto.org 


tới đái tháo đường là 6,0%/năm và TIFG là 3,0%/năm. 
Trong thực tế, nếu áp dụng tiêu chuẩn của ATP III 
mà dùng OŒT test thì tỷ lệ mắc hội chứng chuyển 
hóa ở lứa tuổi trên 50 sẽ tăng 5,0%. 

Về tiên lượng diễn biến, người ta cũng còn thấy 
rằng những người có rối loạn dung nạp glucose 
(GT) đồng thời có rối loạn đường máu lúc đói 
(IFG) có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn hẳn 
những người chỉ có rối loạn dung nạp glucose 
nhưng không có rối loạn đường máu lúc đói. 

Tỷ lệ người mắc hội chứng chuyển hóa: 

Như vậy, theo các tiêu chuẩn chẩn đoán khác 
nhau sẽ có sự khác nhau về tỷ lệ mắc bệnh. Ví dụ: 

- Nam ở lứa tuổi < 40 theo tiêu chuẩn WHO có 
11,0% nhưng theo tiêu chuẩn EGIR có 15,0% số 
người có hội chứng chuyển hóa. 

- Nam ở tuổi 40 - ð0 theo tiêu chuẩn WHO có 
16,0%, theo tiêu chuẩn EGIR có 23% số người có 
hội chứng chuyển hóa. 

- Nam ở tuổi > 50 theo tiêu chuẩn WHO có 
23,0%, theo tiêu chuẩn EGIR có 33% số người có 
hội chứng chuyển hóa. 


HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA - 
ÁP DỤNG VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG 


Trong thực tế, hội chứng chuyển hóa được xem 
là yếu tố nguy cơ của rất nhiều bệnh, đặc biệt các 


223 


hftps://tieulun.hopto.org 


bệnh trong lĩnh vực nội tiết và rối loạn chuyển 
hóa. Sau đây xem xét một số bệnh thường gặp. 


Bệnh đái tháo đường týp 2 

Mỗi cá thể có kháng insulin thường là yếu tố 
chỉ điểm dẫn đến đái tháo đường týp 2 trong 
tương la1. 

Nghiên cứu tiến cứu ở Parli (Pháp) với 5.042 
nam giới da trắng ở lứa tuổi trung niên cho thấy, 
những người có tình trạng tăng Insulin máu khi 
đói thường phát triển thành đái tháo đường týp 2 
sau 3 - 4 năm; nghiên cứu trên quần thể người ở 
Micronesia (Nauru) thấy những người kháng 
Insulin có nông độ C - peptid tăng song hành với 
nồng độ đường sau 2 giờ (của nghiệm pháp tăng 
đường máu bằng đường uống). 

Người ta đã dựa trên những kết quả này để đặt 
giả định là tình trạng kháng insulin có thể luôn 
kết hợp với bệnh đái tháo đường týp 2. Một 
nghiên cứu khác ở Mỹ với 714 người Mỹ gốc 
Mehico kéo dài 7 năm cũng đã chứng minh mối 
tương quan chặt chế giữa tình trạng kháng 
1nsulin và đái tháo đường týp 2. 


Bệnh lý từn mạch 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh mối liên 
quan chặt chẽ giữa tình trạng kháng 1nsulin - Hội 
chứng rối loạn chuyển hóa - Bệnh lý tim mạch. 

Nghiên cứu ở "Botnia" với 4.483 người, lứa tuổi 
từ 3ð - 70 (sống ở Phần Lan và Thụy 83), được xác 


224 


hftps://tieulun.hopto.org 


định là có hội chứng rối loạn chuyển hóa theo tiêu 
chuẩn WHO, các tiêu chí để chẩn đoán bị bệnh 
mạch vành là có cơn đau thắt ngực, có nhồi máu 
cơ tim (cũ hoặc mới), đột quy. Người ta thấy trong 
nhóm người có đái tháo đường týp 2 thường gắn 
liền với những bệnh lý tim mạch khác rất cao. 

Ö một nghiên cứu khác, người ta chia ra 2 nhóm, 
một nhóm gồm những người đái tháo đường týp 2 
(DMĐ) có hội chứng rối loạn chuyển hóa (DMS); 
nhóm thứ 2 chỉ có đái tháo đường týp 2 không có 
rối loạn chuyển hóa. Hai nhóm này không có sự 
khác biệt về tuổi, giới tính, tình trạng quản lý 
đường máu. 

Kết quả nghiên cứu như sau: 

















DM2+ DMS | Chỉ có DM2 p 
Bệnh tim mạch 52% 21% < 0,001 
Albumm niệu 23% 7% 0,008 
Bệnh thần kinh 16% 6% 0,048 
ngoại vi 

















Nghiên cứu này cũng khẳng định mối liên 
quan chặt chẽ giữa tình trạng tăng HbAIlc là yếu 
tố nguy cơ làm tăng bệnh lý võng mạc, bệnh lý 
thần kinh và microalbumin; nhưng lại không rõ 
với bệnh mạch vành. 

Một nghiên cứu (Kuoplo Ischaemic Heart 
Disease Risk Factor Study) ở 1.209 nam giới Ở 
Phần Lan có hội chứng rối loạn chuyển hóa nhưng 
không mắc đái tháo đường, hoặc bệnh tim mạch, 


225 


hftps://tieulun.hopto.org 


thời gian theo dõi trung bình là 11,6 năm. Kết quả 
là tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành hoặc bệnh mạch 
máu khác tăng cao gấp 3 - 4 lần so với quần thể. 

Trong hội chứng chuyển hóa, đặc biệt là ở 
người đái tháo đường týp 2 có kèm theo bệnh tim 
mạch, tình trạng tăng Insuln máu và kháng 
1nsulÌm luôn có vai trò trung tâm trong sinh bệnh 
học của bệnh lý tim mạch. Nghiên cứu tiến cứu ở 
Pari trên 6.903 nam giới lứa tuổi từ 43-53 cho 
thấy tình trạng tăng Insulin máu lúc đói có tiên 
lượng liên quan rất chặt chẽ với nguyên nhân tử 
vong do bệnh mạch vành tim (p<0,05). Cũng 
trong nghiên cứu này người ta còn thấy tăng 
Insulin máu khi đói còn là một yếu tố nguy cơ độc 
lập với các nguyên nhân tử vong khác. 


NHỮNG MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ 
HỘI CHỨNG CHUYỀN HÓA 


Điều trị béo phì uà rối loạn phân bố mỡ 
của cơ thể 

Theo quan niệm này, việc điều trị phải đạt được 
mục đích là giảm cân. Giảm cân sẽ làm giảm nồng 
độ LDL - C và trigycerid, tăng nồng độ HDL - C; 
làm giảm huyết áp và điều hòa chuyển hóa 
glucose; làm giảm mức đề kháng 1nsulin. 

Gần đây, có nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
giảm cân còn làm giảm nông độ CRP và PAI - 1. 
Như vậy, giảm cân còn cải thiện được tình trạng dễ 


226 


hftps://tieulun.hopto.org 


viêm nhiễm của tế bào nội mô mạch máu, giảm 
nguy cơ tạo mảng xơ vữa. Nhiều nghiên cứu thực 
nghiệm cũng cho thấy đây là biện pháp hữu hiệu 
nhất trong phòng, chống bệnh đái tháo đường týp 2 
ở nhóm người có yếu tố nguy cơ cao. Song điều khó 
khăn là việc duy trì việc giảm cân như thế nào vẫn 
còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp hoàn hảo. 

Đạt được mục đích điều trị bhúng insulin 

Với quan niệm kháng insulin là yếu tố quyết 
định then chốt đối với những người có hội chứng 
chuyển hóa thì mục đích cải thiện tình trạng 
kháng insulin sẽ được xem là mục đích hàng đầu. 
Người ta cũng thừa nhận việc giảm cân, tăng hoạt 
động thể lực cũng là những yếu tố chính để cải 
thiện tình trạng kháng insulin. Về thuốc, cho đến 
nay nhóm metformin và glitazon là hai nhóm 
được xem là có khả năng làm tăng độ nhạy cảm 


của Insuln. 


Liệu pháp điều trị bhi xem hội chứng 
chuyển hóa là một yếu tố nguy cơ đặc biệt 

Điều trị rối loạn mỡ máu gây xở uữa 

Cho đến nay nhóm statin được xem như có tác 
dụng làm giảm nồng độ LDL - C tốt nhất, thuốc 
còn làm giảm cả apolipoprotein B. 

Gần đây những nghiên cứu về ñbrat cũng đang 
được tiến hành ở những người có rối loạn lipid máu - 
vữa xơ động mạch đồng thời có hội chứng chuyển 
hóa. Một vài nghiên cứu cho rằng sự kết hợp 2 nhóm 


227 


hftps://tieulun.hopto.org 


thuốc này sẽ có lợi hơn, nhưng người ta vẫn lo ngại 
những độc hại, nhất là với gan - có thể xảy ra khi 
kết hợp hai nhóm thuốc này trong điều trị. 

Điều trị tăng huyết áp: trong hội chứng chuyển 
hóa, phần lớn tình trạng tăng huyết áp sẽ được 
cải thiện khi dùng các biện pháp thay đổi lối sống. 
Trong trường hợp phải dùng thuốc thì sử dụng 
theo phác đồ thông thường. 

Điều trị những rối loạn đông máu: không có 
thuốc đặc hiệu để điều chỉnh các PAI - 1 và 
fñbrinogen, vì thế người ta dùng liệu pháp chống kết 
tập tiểu cầu. Thông thường dùng aspirm liều thấp. 

Điều trị tình trạng dễ uiêm nhiễm: việc phát 
hiện ra quá trình hình thành các mảng vữa xơ 
động mạch có vai trò rất quan trọng của CRP đã 
làm thay đổi hẳn quan niệm về bệnh lý này. 
Người ta cũng hy vọng việc điều trị giảm các CRP 
sẽ cải thiện được tiên lượng bệnh. Nhiều thuốc hạ 
lipid máu cũng có phản ứng tốt lên quá trình 
viêm nhiễm. 

Điều trị tình trạng tăng đường máu: xét về một 
khía cạnh nào đó, các rối loạn chuyển hóa glucose 
(nhẹ nhất là rối loạn đường máu lúc đói, nặng 
nhất là đái tháo đường) không chỉ là một tiêu 
chuẩn tạo ra hội chứng chuyển hóa, mà còn là 
tiêu chí để phân mức nặng nhẹ. Trong nhiều 
trường hợp, những thay đổi về thành phần lipid 
máu sẽ trở lại bình thường khi tình trạng đái tháo 
đường được kiểm soát tốt. 


228 


hftps://tieulun.hopto.org 


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID 


Đại cương 


- Bệnh lý mạch vành đứng hàng đầu trong 
bệnh lý tim mạch và nguyên nhân gây tử vong ở 
người bệnh đái tháo đường týp 2. 

- Tỷ lệ bệnh mạch vành ở người đái tháo đường 
gấp 2 - 3 lần người không đái tháo đường. 

- Rối loạn lipid, tăng huyết áp, béo phì v.v. là 
những yếu tố khác làm tăng bệnh xơ vữa mạch ở 
người đái tháo đường týp 2. 

- Rối loạn lipid máu ở người đái tháo đường gấp 
2 - 3 lần người không bị đái tháo đường. 

- Tỷ lệ nhồi máu cơ tim và cơn đau thắt ngực 
cao hơn nhiều ở người đái tháo đường, tăng song 
hành với nồng độ cholesterol toàn phần trong 
máu (so với người không đái tháo đường). 

+ Nghiên cứu UKPDS thấy ở người đái tháo 
đường týp 2: LDL tăng, TG tăng và HDL máu 
giảm luôn kết hợp với việc tăng yếu tố nguy cơ 


mắc bệnh lý mạch vành. 


229 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Giảm các rối loạn chuyển hóa lipid cải thiện 
một cách đáng kể tỷ lệ mắc bệnh mạch vành và tỷ 
lệ tử vong do mạch vành. 


Rối loạn chuyển hóa lipid ở người đái 
tháo đường 


Lipid và vữa xơ động mạch là tình trạng rối 
loạn nồng độ các thành phần lipid trong máu, hậu 
quả là sự tạo thành các mảng xơ vữa gây tắc mạch, 
làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột 
quy, các biến chứng mạch máu khác. Hậu quả 


nặng nề nhất là dẫn đến tử vong hoặc tàn phế. 


+ Z ˆ .Ä D 
Chấn đoán và điều trị 


Phán loại 

Cả NCEP (National Cholesterol Bducation 
Program - chương trình quốc gia giáo dục về 
Cholesterol) và ADA (Amerlcan diabetes 
Assoeiation - Hội Đái tháo đường Mỹ) đều có 
hướng dẫn quản lý về rối loạn lipid máu, dựa trên 
các yếu tố nguy cơ: 

+ Tuổi nam >45, nữ 5ð (hoặc mãn kinh mà 
không dùng liệu pháp estrogen thay thế). 

+ Tiền sử gia đình có bệnh lý mạch vành. 

+ Nghiện thuốc. 

+ Tăng huyết áp. 

+ HDLec thấp trong máu. 

+ Đái tháo đường. 


230 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 21: Phân loại yếu tố nguy cơ 
(theo ADA) 





Mức độ LDL HDL (nam) HDL (nữ) Triglycerid 





nguy cd| mg/dl |mmol/l| mg/dl | mmoll | mg/dl |mmol/ll mg/dl | mmol⁄l 





Cao >130 | >34 | 35 09 45 12 | >40 | >45 





Giới hạn | 100-129| 263,3 | 3545 | 09-12 | 45-55 | 12-14 | 200-399|2,3<45 














Thấp <100 | <26 >45 >12 >ñ5 >14 | <200 | <23 


























Chỉ định điều trị 


Bảng 22: Chỉ định điều trị trên cơ sở LDL 





























(NCEP) 
_ Yếu tố nguy " , ko : Mục đích 
Điều trị | CHD sưên đầu can thiệp 
Í mg/dl | mmol/1| mg/dl | mmoll 
Chế độăn| - <3 >160 | >41 | <160 | <41 
- >2 >130 | >3,4 | <130 | <34 
+ Không rõ >100 < 32,6 <100 <9,6 
Thuốc - <9 >190 | >4 | <160 | <41 
- >2 > 160 >4,1 <130 <34 
+ Không rõ > 130 > 3,4 < 100 <26 


























* Các yếu tố nguy cơ đã nêu ở trên. 
CHD - Bệnh mạch vành tim. 


231 


hftps://tieulun.hopto.org 


Bảng 33: Chỉ định điều trị trên cơ sở LDL 
(ADA) 





Phân Chỉ định Dùng thuốc 
loại Chđnh |Mụcdíhđiểutrj| Chỉđmnh  |Mục đích điểu trị 








người | mg/dl |mmol| mg/dL | mmoll | mg/dl | mmoll| mg/dl | mmoll 





>100 | >2,6 | <100 | <2,6 | >100 | >2,6 | <100 | <26 








>100 | >2/6 | <100 | <2,6 | >130 | >3.4 | <100 | <26 
































CHỦ - Bệnh lý mạch uành tưm; PVD - Bệnh 


mạch máu ngoại ui; CVD - Bệnh mạch máu não. 


Khái niệm cholesterol không HDL và mục 
tiêu của liệu pháp chống RL.CH lipid 

Mặc dù cả NCEP và ADA đều chú ý đến LDL 
nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng các cholesterol 
không HDL luôn là mục tiêu phải điều chỉnh ở 
người đái tháo đường týp 2. 

Như vậy LDL ở trong giới hạn bình thường, 
nhưng triglycerid cao là đã phải can thiệp, trong 
thực tế tăng VLDL luôn có kèm theo xơ vữa mạch. 

Ngày nay, có nhiều tác giả cho rằng khái niệm 
"cholesterol không HDIL”" phản ánh nguy cơ bệnh 
lý mạch vành trung thành hơn. 


232 


hftps://tieulun.hopto.org 


Cholesterol không HDL = Cholesterol toàn 
phần - HDL 

Điều trị 

Thuốc hạ lipid máu 

Chỉ dùng thuốc hạ lipid máu khi sử dụng liệu 
pháp ăn uống, luyện tập và thuốc hạ đường máu 
không có hiệu quả. 

* Hydroxy methylglutaryl coenzyme - chất ức 
chế redutase (statin) 

Đây là thuốc vốn được xem như liệu pháp 
đầu tay. 

Ngày nay, dòng statin đã phát triển như: lovas- 
tatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatim, 
rosuvastatin... có khả năng làm giảm LDL từ 20 - 
60%. Đặc biệt ở liều cao còn làm giảm cả LDL, 
VLDL như vậy sẽ làm giảm toàn bộ cholesterol 
không HDL. 


* Các chất gắn œcid mật (Blle œcid seqestranis - resin) 

Thuộc nhóm này có cholestyramm và colestipol. 
Theo một số nghiên cứu nếu sử dụng với liều 8g 
cholestyramin 2 lần/ngày sẽ làm giảm LDL. Nhóm 
thuốc này thường gây những tác dụng phụ trên 
đường tiêu hóa - đặc biệt là táo bón. 

* Các dẫn chất của acid fibric (Fibratf) 

Bao gồm: gemfibrozil, clofibrate, fenofibrate, 
bezafibrate. Nghiên cứu Helsinki đã chứng 
minh sự cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh mạch 


233 


hftps://tieulun.hopto.org 


vành tim khi điều trị rối loạn chuyển hóa lipid 
bằng fibrat. 

- Tác dụng chính của fibrat là làm giảm lượng 
triglycerid (nghiên cứu làm giảm TG 31% và tăng 
HDL 17%) ở người đái tháo đường týp 2 với liều 
200 - 500mg/ngày và liều fñbrate > 500mg/ngày: 
giảm triglycerid là 52% và tăng HDL 23%. 

- Tác dụng phụ gây bệnh lý cơ và hình thành 
sỏi mật, thuốc làm tăng nguy cơ suy thận; vì vậy 
nhóm này được khuyến cáo không dùng cho 
người đái tháo đường có bệnh lý thận hoặc giảm 
chức năng thận. 

* Actd nicotinic (niacm) 

Niacin có tác dụng lên tất cả các hình thái của 
liporotein: giảm LDL, VLUDL và triglycerid làm 
tăng nồng độ HDL. 

- Tác dụng phụ: gây đỏ da dị ứng, rối loạn chức 
năng gan, tăng acid uric làm tăng nguy cơ của 
bệnh gout, tăng nồng độ đường máu. 

* kstrogen: 

Vai trò của estrogen trong ngăn ngừa bệnh lý 
mạch vành chưa có được sự đánh giá thống nhất. 

Bstrogen có thể đơn trị liệu hoặc kết hợp với 
progestin. Nhưng estrogen có thể làm tăng 
triglycerld, nên người ta không chỉ định cho người 
bệnh có tăng triglycerid. 

* Liệu pháp bết hợp: 

- Chế độ dinh dưỡng. 


234 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chế độ ăn luôn có vị trí quan trọng làm giảm 
cân nặng. 

- Kết hợp thuốc: 

Nhóm statin và fñibrat thường được chọn nếu 
đơn trị liệu ít kết quả. Tuy nhiên, phải hết sức 
thận trọng do tác dụng không mong muốn lên cơ 
và nhiễm độc gan. 


Sơ đồ xử trí 


Kiểm tra tốt đường máu 











Cholesterol không HDL > 4,1mmol/I 
LDL cholesterol > 3,4mmol/l 








Định lượng triglycerid 





TG < 2,3mmol/l TG cao giới hạn 
2,3-5,6mmol/l 


'TTG > 5,6mmol/l 










- Statin - Statin - Fibrat 

- Gắn acid mật | |- Fibrat - Dầu cá 

- Estrogen (cho | |- Không dùng - Kết hợp fibrate 
phụ nữ sau mạn | | acid nicotinic, với statin 

kinh) không gắn acid ||- Tránh dùng acid 





mật nếu nicotinic 
TG > 3,4mmol/l 












235 


hftps://tieulun.hopto.org 





Bảng 24: Mục đích điều trị cho người 
đái tháo đường có rối loạn chuyển hóa lipid 





Cholesterol | Mục đích tối thiểu 


Lý tưởng 





Toàn phần 


< 200mgidl (5,2mmol/l) | > 170mgidl (4,4mmol/) 





LDL < 180mgidl (3,4mmol/l) |~ 100mgidl (2,6mmol/l) 








TC không HDL  |< 160mg/dl (4,1mmol/) |~ 130mg/dl (3,4mmol/) 











236 


hftps://tieulun.hopto.org 


VẤN ĐỀ BỆNH LÝ TÂM THẦN 
Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 


Khi được phát hiện mắc bệnh đái tháo đường, 
người bệnh thường có dấu hiệu tâm thần buồn 
chán. Nhiều người ở vào trạng thái sốc hoặc trầm 
cảm. Nhiều nghiên cứu ở trẻ bị mắc bệnh đái tháo 
đường cho thấy tình trạng rối loạn tâm thần ở 
bệnh nhi và cha mẹ các cháu chỉ trở lại bình 
thường sau 1 năm. Những trường hợp kéo dài 
trên 1 năm buộc phải có biện pháp can thiệp. 

* Các yếu tố nguyên nhân gây rối loạn tâm 
thân lúc chẩn đoán: 

- Lo lắng về tình hình bệnh tật hiện tại. 

- Cảm thấy như bị tội lỗi và/hoặc tức giận khi 
biết bị đái tháo đường. 

- Cảm thấy bất tài, bất lực trước bệnh tật (lo 
không có khả năng quản lý, điều trị bệnh). 

- bo sợ về các biến chứng trong tương lai và 
chết sớm. 

- Mất mục đích sống, khát vọng sống do bệnh tật. 

- Lo lắng về tương lai không được bảo đảm 
chắc chắn. 


237 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Thừa nhận sự thay đổi phương thức sống là 
vĩnh viễn do hậu quả của bệnh đái tháo đường. 

* Để tiến hành điêu trị có hiệu quả, cần làm 
một số Uiệc: 

- Thảo luận với người bệnh và gia đình họ (bố, 
mẹ hoặc vợ, chồng) về kế hoạch giáo dục và điều 
trị cho người bệnh đái tháo đường. 

- Thành lập các đội công tác để quản lý bệnh 
trong đó vai trò của người thầy thuốc chuyên 
khoa là rất quan trọng. Họ phải là người điều hòa 
các chuyên ngành khác như dinh dưỡng, tâm 
thần, điều dưỡng... 

- Đặt vấn đề giáo dục là mục đích chính cho 
người bệnh đái tháo đường để người bệnh phải tự 
học hỏi, tự xác định, tìm ra cho mình một hướng 
đi thích hợp. 

- Phải chú ý toàn diện đến giáo dục chế độ ăn, loại 
bỏ thói quen có hại (như uống rượu, hút thuốc lá, các 
rối loạn về ăn, uống...) theo chiến lược dưới đây: 

Ở công sở 

- Tạo điều kiện thuận tiện cho công việc được giao. 

- Thời gian làm việc càng uyển chuyển càng tốt. 

- Thường có người nhắc nhở công việc. 

- Có kế hoạch làm việc càng chi tiết, tỉ mỉ 
càng tốt. 

Đội quỏn lý bệnh đái tháo đường 

- Có mối liên hệ chặt chẽ giữa người bệnh và 
đội quản lý bệnh đái tháo đường. 


238 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Tìm hiểu những điều người bệnh hy vọng. 

- Thảo luận với người bệnh về những điều họ 
nên hy vọng. 

- Trang bị cho người bệnh những kiến thức cơ 
bản đặc biệt. 

- Tránh dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn. 

- Khích lệ người bệnh nói ra những quan 
điểm của họ, để họ đặt ra những câu hỏi. 

- Khích lệ người bệnh tập trung phối hợp 
hành động với thầy thuốc. 


Chế độ sinh hoạt uà làm uiệc 

- Lôi cuốn người bệnh và gia đình họ vào kế 
hoạch hành động. 

- Để người bệnh thảo luận cân nhắc cùng 
thầy thuốc khi lập kế hoạch và xác định mục 
đích điều trị và chế độ điều trị. 

- Giảm giá và hạn chế đến mức thấp nhất các 
phức tạp khi có thể làm được (giá thành thấp, 
đơn giản nhất về chế độ ăn, luyện tập và thuốc). 

- Thích ứng chế độ này cho người bệnh và gia 


đình họ về các mặt: lối sống, văn hóa, tài chính. 


Chiến lược giáo dục 


- Phổ biến các kiến thức về đái tháo đường và 
thường xuyên bổ sung kiến thức mới, kỹ thuật mới. 


- Nên viết các tài liệu rõ ràng, dễ hiểu. 


239 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chiến lược oề hành u¡ đối xử 

- Khuyến khích người bệnh hợp tác với thầy 
thuốc và tự theo dõi quản lý bệnh tật của mình. 

- Thiết lập mục tiêu quản lý đường máu cho 
đối tượng. 

- Khuyến khích gia đình và cộng đồng tham 
gia thay đổi hành vi của người bệnh, giúp người 
bệnh tự phấn đấu đạt đến mục đích điều trị. 

- Hướng dẫn người bệnh biết sử dụng các 
phương tiện theo dõi đường máu, biết cách ghi 
chép những thông số có liên quan đến vấn đề 
đường máu. 

Các biến chứng của đái tháo đường có 
rối loạn tâm thần 

Các biến chứng xảy ra tức thời: 

- Tình trạng nhiễm toan ceton. 

- Hạ đường máu nặng. 

Các biến chứng béo dài: 

Giống như người bị đái tháo đường khác, các 
biến chứng có thể là bệnh lý về mắt, thận hoặc 
thần kinh; có điều sự can thiệp khó khăn hơn do 
tình trạng tâm thần không ổn định của người 
bệnh, đòi hỏi thầy thuốc và gia đình người bệnh 
tốn nhiều công sức hơn. 


Siress uà đái tháo đường 


Người ta chưa rõ mối liên hệ giữa các stress 
và sự xuất hiện bệnh. Nhưng các stress có tác 


240 


hftps://tieulun.hopto.org 


dụng trực tiếp lên người bệnh thì đã được thừa 
nhận, ví dụ các stress làm giảm khả năng theo 
dõi bệnh, stress làm người bệnh chán đời, ăn 
uống thất thường, thậm chí tăng uống rượu để 
giải sầu... Những hành vi này không chỉ làm tình 
trạng quản lý đường máu kém đi, mà còn làm 
trầm trọng thêm các biến chứng khác nếu có. 


241 


hftps://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản 5 
- Bệnh đái tháo đường 7 


- Một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng 
mắc đái tháo đường 21 


- Người mắc bệnh đái tháo đường có nên sinh con? 26 
- Phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh đái tháo đường 30 


- Với mức đường máu nào sẽ không bị mắc đái 


tháo đường? 41 
- Điều trị bệnh đái tháo đường 48 
- Người đái tháo đường có cần thiết ăn bữa phụ 

hay không? 5ĩ 
- Vận động thể lực 76 
- Thuốc uống điều trị đái tháo đường 86 
- Byetta - Một loại thuốc mới điều trị bệnh đái 

tháo đường týp 2 94 
- Ghép tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường 97 
- Điều trị biến chứng bệnh đái tháo đường 102 
- Rối loạn cương dương ở người đái tháo đường 117 
242 


hftps://tieulun.hopto.org 


- Sử dụng Insulin điều trị bệnh đái tháo đường 146 


- Một đơn vị Insulin có nghĩa là gì? 177 
- Tự đo đường máu và tự kiểm soát bệnh 181 
- Bệnh nhân đái tháo đường nên kiểm soát cả 
đường máu sau ăn 186 
- Phẫu thuật cho người đái tháo đường 188 
- Quản lý đái tháo đường thai nghén 198 
- Hội chứng chuyển hóa ĐÍT 


- Những vấn đề cơ bản về rối loạn chuyển hóa lipid 229 


- Vấn đề bệnh lý tâm thần ở người đái tháo đường 237 


243 


hftps://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
TS. HOÀNG PHONG HÀ 


Chịu trách nhiệm nội dung 
TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 
CHU HÙNG CƯỜNG 


Biên tập nội dung: NGUYÊN VŨ THANH HẢO 
NGUYÊN TIẾN DŨNG 

LÊ THỊ KIM TRANG 

NGUYÊN HAI ANH 








Trình bày bìa: PHẠM THÚY LIỄU 
Chế bản vi tính: LÂM HƯƠNG 
Sửa bảnin: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đ sách mẫu: NGUYÊN HAI ANH 


244 


hftps://tieulun.hopto.org 


https://tieulun.hopto.org 


NHÀ XUẤT BẢN 0HÍNH TRỊ (UlC 8IA - §Iƒ THẬT - 12/88 uy Tân, bẩu 8iấy, Hà Nội 
0T: 00.482?1 Fax: 6(1.48222 Email: suthat@nxhictg.vn Welsite: wWwW.nxictt0.vìì 





TÌM ĐỌC 


GS.TS. Nguyễn Bá Đức (Chủ biên) 
` NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 
VỀ PHÒNG, CHỐNG UNG THƯ 


T§. Nguyễn Thế Huệ 
- CẨM NANG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
NGƯỜI CAO TUỔI Ở CƠ SỞ 


Phan Đào Nguyên (Biên soạn) 
- SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG 






















| - 


ọ llll 
Giá: 32.000đ 















































